Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

4.2.9. Tham Lang 

© Đại cương 

+ Cung Mệnh có Tham Lang miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ, nên thân 
hình cao lớn, đẫy đà, da trắng, mạt đầy đặn, lông tốc, râu rậm rạp, có ẩn tinh, 
(Miếu địa: có nốt ruồi kín) khá thông minh, tính trung hậu, nhưng hiếu thắng 
và tự đắc, ưa hoạt động, có óc kinh doanh, có tài tổ chức, lòng tham dục không 
bờ bến, hay, mưu tính những việc to lớn, làm việc gì cũng muốn chóng xong, 
nhưng chỉ chuyên cẩn siêng năng buổi đầu, rồi về sau sinh lười biếng, chán nản 
và bỏ dỡ, lại thích lui tới những chỗ đông người ồn ào thích ăn ngon mặc đẹp, 
choi bời cho thỏa chí. 

+ Tham miếu, vượng hay đắc địa, tất được hưởng giàu sang và sống lâu. 

+ Tham miếu địa, lúc thiếu thời vất vả, chẳng mấy khi được xứng ý toại 
lòng. Nhưng từ ngoài 30 tuổi trở đi, thật là phú qúy song toàn và càng ve già lại 
càng sung sướng an nhàn. 

+ Tham miếu, vượng hay đắc địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, 
nhất là Tả, Hữu, Khoa, Quyển, Lộc hay Hỏa Linh đắc địa, chắc chắn là được 
hưởng phú qúy đến tột bậc, có uy quyen hiển hách, danh tiếng lừng lẫy và sống 
lâu. 


+ Tham vượng địa, gặp Kỵ hoặc đổng cung hoặc xung chiếu, tất buôn bán, 
kinh doanh mà nên giàu có. 

+ Tham hãm địa, nên thân hình cao vừa tầm, hơi gầy da thô xấu, mặt dài, 
không được đầy đặn, tiếng nói to, kém thông minh. 

+ Tham hãm địa, Tý, Ngọ, Tỵ, Hợi là người gian hiểm, tham lam, có nhiều dục 
vọng, cũng có kinh doanh nhưng không qua quỵet, không bền chí, thường chuyên về 
kỹ nghệ, thủ công, hay đi buôn, suốt đời lao kho, sức khỏe suy kém, có nhiều bệnh 
tạt, hoặc ở mắt, hoặc ở bộ tiêu hóa, hoặc ở bộ sinh dục, lại háy mắc tai nạn hay bị bắt 
bớ giam cầm, nếu không sớm ly tổ tất không thể sống lâu được. 

+ Tham hãm địa Tý Ngọ, lại có tính dâm dật, chơi bời hoang đãng. 

+ Tham hãm địa Mão Dậu là người yếm thế, làm việc gì cũng thất bại, và 
hay gặp những sự chẳng lành. Chỉ có tu hanh mới mong được yên thân và hưởng 
phúc thọ. 

+ Tham hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Sát tinh, 
Kỵ, Hình thật là chung thân cùng khốn cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, có 
nhiều bệnh tật khó chữa, hoặc ở mắt, giọng ở bọ tiêu hóa, hoặc ở bộ sinh dục, 
thường mắc những tai nạn khủng khiếp, chan tay thường bị vướng vào xích 
xiểng, và dĩ nhiên là yểu tử. 

+ Tham, dù miếu, vượng, đắc hay hãm địa, hoặc gặp Kỵ đổng cung, hoặc 
gặp Riêu đồng cung, tất hay bĩbắt bớ giam cầm, nếu khong, thật là khó tránh 
thoát được tai nạn sông nước. 


- 81 - 


Vân Đăng Thái Thứ Lang 


Tử Vi đâu sô tân biên 


© Nam mệnh 

+ Tham miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt 
đẹp hội hợp, là người tài giỏi thao lược, thường hiên đạt về võ nghiệp, tất được 
hưởng phú qúy đen tột bạc, có uy danh lừng lẫy và phúc thọ song toàn. 

+ Tham hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là chung thân 
cùng khốn cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, có nhiều bệnh tật khó chữa, hoặc 
ở mat, hoặc ở bộ tiễu hóa, hoặc ở bọ sinh dục, thường mắc những tai nạn khủng 
khiếp, chân tay thường bị vướng vào xích xiểng và dĩ nhiên là yểu tử. 

© Nữ mệnh 

+ Tham miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ Mệnh, là người tài giỏi, đảm 
đang, gan góc, bạo tợn, hay ghen tuông, nhưng hưởng giàu sang va sống lâu. Nếu 
Tham gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp họi hợp, tất được hưởng phú qúy đến tột 
bậc, phúc thọ song toàn. 

+ Tham hãm địa, phải muộn lập gia đình, hay lấy kế lấy lẽ mới tránh được 
mấy độ buồn thương. 

+ Tham hãm địa, Tý, Ngọ, Tỵ, Hợi là người gian tham hiểm độc, dâm dật, 
hay lăng loàn, suốt đời vat vảT có nhiều bệnh tật, thường mắc những tai nạn đáng 
lo ngại, nếu không sớm ly tổ, tất không thể sống lâu được. 

+ Tham hãm địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, thật là chung thân cùng 
khốn cô đơn, khắc chồng hại con, phải làng thang phiêu bạt, lại có nhiều bệnh tật 
khó chữa, hoặc ở mắt, hoặc ở bộ tiêu hóa, hoặc ở bộ sinh dục, thường hay mắc những 
tai nạn khủng khiếp và dĩ nhiên là yểu tử. 

© Phú giải 

Tham Lang nhập Miếu thọ nguyên thời 

Cung Mệnh có Tham Miếu địa tọa thủ, nên sống lâu. 

Tham Lang hãm địa tác trứ nhân 

Cung Mệnh có Tham hãm địa, là người vô dụng, bỏ đi. 

Tham Lang, Tý, Ngọ, Mão, Dậu, thử thiết cầu thân 

Tuổi Thân, Tý, Thìn, cung Mệnh an tại Tý, tuổi Dần, Ngọ, Tuất, cung Mệnh 
an tại Ngọ, tuổi Hợi, Mão, MÙI, cung Mệnh an tại Mão, tuổi Tỵ, Dậu, Sửu, cung 
Mệnh an tại Dậu có Tham tọa thủ la hàng trộm cắp gian giảo 

Tham Lang Tỵ, Hợi, bất vi đổ thị, diệc tào hình 

Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Tham tọa thủ, nếu không làm đổ tể, hàng thịt, 
tất hay bị bắt bớ giam cẩm, rất khổ sở. 

Nữ Mệnh Tham Lang đa tật đố 

Đàn bà mà cung Mệnh có Tham tọa thủ là hay ghen tuông. Nếu Tham hãm 
địa, lại có thêm tính hiểm độc. 

Tham, Vũ tiền bần nhi hậu phú 


- 82 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

Cung Mệnh an tại Sửu Mùi có Tham, Vũ tọa thủ đổng cung, nên lúc thiếu 
thời vất vả, nghèo túng, phải từ ngoài 30 tuổi trở đi mới kha giả và càng về già lại 
càng giàu có. 

Tham, Vũ đổng hành, vãn cảnh biên di thần phục 

Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Tham Vũ tọa thủ đổng cung, về già có uy 
quyền, được nhiều người lui tới thần phục. 

Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đẩu số tân biên 

Tham, Vũ, Mộ trung cư tam thập tổng phát phúc 

Cung Mệnh an tại Tứ Mộ, có Tham tọa thủ, có Vũ tọa thủ, hay có Tham, 
Vũ tọa thu đồng cung, tất phải ngoài 30 tuổi mới phát phúc và được hưởng giàu 
sang 

Tham, Vũ, Thân cung vi hạ cách 

Cung Thân an tại Tứ Mộ có Tham tọa thủ, có Vũ tọa thủ, hay có Tham, 

Vũ tọa thu đồng cung, là hạ cách, nên suốt đời vất vả, và không thể qúy hiển 
được. 

Tham Lang, Vũ Khúc đổng thủ Thân vô cát Mệnh, Phản bất tường 

Cung Mệnh an tại Sửu Mùi, có Tham, Vũ tọa thủ đổng cung, mà cung 
Mệnh lại không được sáng sủa tốt đẹp, nên rất mờ ám xấu xa. Có cách này, thật là 
lao khổ trọn đời. 

Tham, Vũ, Phá, Quân vô cát diệu mê luyến tửu sắc di vong thân 

Cung Mệnh có Tham, Vũ tọa thủ đổng cung, gặp Phá chiếu, nhưng không 
gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất hay say mê rượu ngon gái đẹp mà hại 
đền thân. 

Tham, Vũ, Tử, Sinh, Tử, Mộ cung Phá Quân, Kỵ, Sát tinh bách công thông 

Cung Mệnh an tại Tứ Sinh, Tứ Mộ, có Vũ tọa thủ gặp Phá, Kỵ, Sát tinh hội 
hợp, là người khéo tay, biết nhiều nghề, thường chuyên ve kỹ nghệ, thủ công hay 
làm thợ. 

Tham Lang, Liêm Trinh đổng độ nam lãng đãng, nữ đa dâm 

Cung Mệnh có Tham, Liêm tọa thủ đồng cung, rất mờ ám xấu xa. Đàn ông 
có cách nay, hay choi bời lang thang nay đây mai đo. Đàn bà có cách này rất dâm 
dật. 

Dần, Thân nhi hội Tham, Liêm ngộ Văn Xưong, nhập lao Quản Trọng 

Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Liêm tọa thủ, gặp Xưong đổng cung, chắc 
chắn là trong đời có phen bị giam cầm khổ sở như ông Quản Trọng đời chiến 
quốc. 

Tham, Liêm, Càn thượng vân lập vô phong Tuyệt, Linh ưu nhập vi nhân 
bần khổ nãi phùng Dưong Nhạn, Kiếp, Không, Hư, Mã, chung thân phi yểu tắc 
cô bẩn 


- 83 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

Cung Mệnh an tại Hợi (Càn) có Tham tọa thủ đổng cung, rất mờ ám xấu 
xa, vì Tham, Liêm ở đây bị khắc hãm ví như mây dưng không gặp gió. Trong 
trường hợp này, nếu Tham, Liêm gặp Tuyệt, Linh đổng cung, là người nghèo 
khổ, va nêu Tham, Liêm gặp Kình, Kiếp, Không, Hư, Mã họi hợp, thật là suốt 
đời cùng khốn, mà không yều tử thì cũng cô đơn, bần hàn. 

Tham, Xương cư Mệnh, phấn cốt túy si 

Cung Mệnh có Tham, Xương tọa thủ đồng cung, thường mắc bệnh bạch 
biến hay lang ben, da loang lổ trông rất xấu. 

Tham Lang hội Sát vô cát diệu, đổ tể chi nhân 

Cung Mệnh có Tham hãm địa tọa thủ, gặp nhiều Sát tinh hội hợp, mà lại 
không gặp thêm nhiều sao sáng sủa tốt đẹp giao hội, tất phải làm nghề đổ tể, 
hàng thịt. 

Tham Lang gia Sát đồng cung nữ thâu hương, nam thứ thiết 

Cung Mệnh có Tham hãm địa tọa thủ, gặp Sát tinh đổng cung, rất mờ ám 
xấu xa. Đan bà có 

cách này là hạng dâm dật, buôn son bán phấn. Đàn ông có cách này, là quân trộm 
cắp, gian giảo. 

Tham ngộ Dương, Đà, cư Hợi, Tý, danh vi phiếm thủy đào hoa 

Cung Mệnh an tại Hợi, Tý có Tham tọa thủ, gặp Kình đồng cung, hay gặp 
Đà đồng cung, nên rất mờ ám xấu xa. Tham ở đây VI như hoa đao nổi trôi trên 
dòng nước. Có cách này, là người chơi bời, hoang đàng, thường lang thang nay 
đây mai đó. 

Tham Lang Đà La, tại Dần cung, phong lưu thái trọng 

Cung Mệnh an tại Dần, có Tham, Đà tọa thủ đổng cung, là người chơi bời 
bừa bãi, đen nỗi bị đánh đập, mang họa vào thân. 

Tham Lang ngộ Hỏa, Linh, Tứ Mộ cung hào phú gia tư, hầu bá chi qúy 

Cung Mệnh an tại Tứ Mộ, có Tham tọa thủ, hoặc gặp Hỏa đổng cung, 
hoặc gặp Linh đổng cung, gặp hoặc Hỏa, Linh hội hợp, là người rất giàu và có 
quyển cao chức trọng. 

Tham Lang, Hỏa Tinh cư Miếu, Vượng, danh trấn chư bang 

Cung Mệnh có Tham Miếu địa ha Vượng địa tọa thủ, gặp Hỏa đồng cung, 
tất được hưởng phú qúy đến tột bậc và có uy danh lừng lẫy. 

Tham, Linh tịnh thủ, tướng tướng chi danh 

Cung Mệnh có Tham Miếu địa hay Vượng địa tọa thủ, gặp Linh đổng 
cung, là người có tài thao lược, hiển đạt về võ nghiệp, và được hưởng giàu sang. 
Tuổi Mậu, Kỷ, có cách này, vì có sự ứng hợp, nên được hưởng phú qúy đến tột 
bậc, xuất tướng nhập tướng lại thêm uy quyển hiển hách. 

Tham Lang Kỵ Ngọ Sát tinh, ưu âm Không, Kiếp, văn niên phú thọ nan toàn 
lưỡng 


- 84 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

Tham Lang rất kỵ gặp Kình, Đà, Không, Kiếp hội hợp. Nếu cung Mệnh có 
Tham Miếu địa hay Vượng địa tọa thủ, gặp Không đổng cung, hay Kiep đổng 
cung, tất sau này không được hưởng phuc thọ song toàn, giàu thì chết sớm mà 
ngheo thì sống lâu. 

Tham, Sát, Ngọ, dần kiếm ngộ Hổ, Tang lôi thú, nan để 

Cung Mệnh an tại Ngọ, Dần, có Tham tọa thủ, gặp Sát tinh hội hợp cùng 
với Hổ, Tang, thật khó mà để phòng được sấm sét hay ác thú cắn đá. 

Tham tọa Thủy cung, giáp biên Tứ Sát bần khổ chung thân 

Cung Mệnh an tại Hợi, Tý (Thủy cung) có Tham tọa thủ giáp Tứ Sát, thật là 
suốt đời nghèo khổ. 

Tham Lang, Hợi, Tý, hạnh phùng, Quyển, Vượng biến hư thành thực, ư 
Giáp, Kỷ tuế phu danh viên mãn 

Cung Mệnh an tại Hợi, Tý có Tham tọa thủ, gặp Quyển, Vượng hội hợp, 
biến hư thanh thực, chuyển xấu thành tốt. Tuổi Giap, Kỷ có cách này đữợc hưởng 
giàu sang trọng vẹn. 

Tham tú tọa nhi phùng Hóa kỵ đạo ngoại hành thưong 

Cung Mệnh có Tham Miếu địa hay Vượng địa tọa thủ, gặp Kỵ đồng cung, 
hay xung chiếu là người buôn bán xuôi ngược, nay đây mai đo, nhưng rat giàu. 

Tham cư Đoài, Chấn, thoát tục vi tăng Kỵ, Kiếp lai xâm trần hoàn đa trái 

Cung Mệnh an tại Dậu (Đoài), Mão (Chấn) có Tham tọa thủ, là người 
thoát tục, tu hành. Nhưng trong trường hợp này, nếu Tham gặp Kỵ, Kiếp hội 
hợp, chắc chắn là sẽ phá giới, trở lại làm người thường, vì còn nặng nợ trần gian. 

Tham Lang gia cát tọa Tràng Sinh, thọ khảo vĩnh như Bành Tố 

Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Tham tọa thủ, gặp Sinh đồng cung, gặp 
thêm nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất sống lâu như ông Bành Tổ. 

Tham, Đào tại nhàn cung, Nữ Mệnh độc phụ chi nhân, ngộ Triệt Tuần tâm 
tình thư thái 

Đàn bà mà cung Mệnh có Tham hãm địa tọa thủ, gặp Đào đồng cung, là 
người độc ác thâm hiem và rất dâm đãng. Nhưng trong trường hợp này, neu 
Tham, Đào gặp Tuần, Triệt án ngữ, lại là người nhân hạu và đoan chính. 

Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đẩu số tân biên 

Tham cư Tý, thử thiết vô nghi, ngộ Tuần, Triệt phải vi đoan chính 

Cung Mệnh an tại Tý, có Tham tọa thủ, là hạng trộm cắp, du đãng, bất nhân, 
bất nghĩa. Nhưng trong trường hợp này, nếu Tham gặp Tuần, Triệt án ngữ, lại là 
người lương thiện, thẳng thắn và đung mực. 


- 85 - 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

4.2.10. Cù Môn 

© Đại cương 

+ Cung Mệnh có Cự Môn, nên thân hình đẫy đà, thấp da trắng, mặt vuông 
vắn, đầy đặn, mắt lộ. 

+ Cự miếu, vượng hay đắc địa là người thông minh, nhân hậu, vui vẻ, có 
mưu cơ, có trí xét đoán sáng suốt, ăn nói đanh thep, được hưởng giàu sang và 
sống lâu. Đây, nếu Cự gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhat là Xương, 
Khuc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyển, Lộc tất được hưởng phú qúy đến tọt 
bậc, có uy quyển hiển hách và danh tieng lừng lẫy. 

+ Cự miếu, vượng hay đắc địa gặp Xương, Khúc, Khôi, Việt, Khoa, Tuế Hình, 
là người có văn tài lỗi lạc, khẩu thuyết hung hồn, thích hoạt động chính trị, thường 
chuyên về tư pháp, ngoại giao. 

+ Cự miếu, vượng hay đắc địa, gặp Hổ, Tuế, Phù hội hợp là người biết 
nhiều luật pháp, hay lý luận, thường làm quan tòa, thầy kiện. 

+ Cự vượng địa, Tý, Ngọ là người học rộng tài cao có đức độ. Đây, Cự 
ví như ngọc giấy trong đá. Vậy cẩn phải gặp Hóa Lộc đổng cung, hay gặp Tuần, 
Triệt án ngữ, như thế ngọc mới lộ ve sáng đẹp. Cung Mệnh có cách nay mới 
được hưởng phú qúy. Trái lại, nếu Cự không gặp Hóa Lộc đổng cung, không 
gặp Tuần, Triệt án ngữ, hay nếu Cự gặp Tổn đong cung: thật chang khác gì ngọc 
chim sâu trong đá. Cung Mệnh có cach này là người đa học, đa năng nhưng 
không gặp thời. 

+ Cự miếu, vượng hay đắc địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất 
là Sát tinh, Kỵ, Hình, tùy vấn sống lâu, nhưng suốt đời chẳng mấy khi được xứng 
ý toại lòng, thường phải sớm xa cách gia đình, sức khỏe suy kém, có bệnh tật 
hoặc ở mat, hoặc ở bộ sinh dục, lại hay mắc tai nạn, hay mắc thị phi kiện cáo, và 
khó tránh thoát được sự cẩm hãm trói buộc. 

+ Cự hãm địa là người kém thông minh, gian quyệt, tham lam, khắc 
nghiệt, đa nghi, không cẩn ngôn, hay nói khoác lác, không thích giao thiệp 
rộng nên ít bạn bè, suốt đời vất vả, có nhiều bệnh tật, thường mắc thị phi, kiện 
cáo, tù tội hay mắc tai nạn, nếu không sớm ly tổ, tất không thể sống lâu được. 

+ Cự hãm địa, Thìn, Tuất rất mờ ám xấu xa, nhưng đối với tuổi Qúy, Tân 
lại thành sáng sủa tốt đẹp, vì có sự ứng hợp. Vậy, cho nên tuổi Qúy, Tân mà cung 
Mệnh an tại Thìn, Tuất, có Cự tọa thủ là người thông minh, được hưởng giàu 
sang và chẳng đáng lo ngại nhiều về sự chang lành xay đến trong đời. 

+ Cự hãm địa, Thìn, Tuất đối với tuổi Đinh, Canh lại càng mờ ám xấu 
xa, vì có sự khắc hãm. Vậy cho nên tuổi Đinh, Canh mà cung Mệnh an tại Thìn, 
Tuất, có Cự tọa thủ, thật là khổ sở, khốn đốn đến cùng cực. 

+ Cự hãm địa, Sửu, Mùi rất mờ ám xấu xa, nhưng đối với tuổi Ất, Bính, 
Tân lại thành sáng sủa tốt đẹp, vì có sự ứng hợp. Vậy cho nên tuổi Ât, Bính, Tân 
mà cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Cự tọa thủ, là người thông minh, học rộng, 
hiển đạt, khá giả và chẳng đáng lo ngại nhiều về bệnh tật, hay tai ương họa hại 
bất kỳ. 


- 86 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

+ Cự hãm địa, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Xương, Khúc, 
Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyển, Lộc là người hiểu biết sâu rộng, cũng co văn 
tài, ăn nói khôn ngoan đanh thép, thường hoạt động chính trị, hay làm thầy giáo 
và cũng được hưởng giàu sang. 

+ Cự hãm địa gặp Lộc, Tuế hội hợp, nên đi buôn. 

+ Cự hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp nhất là Sát tinh, Kỵ, 
Hình, thật chung thân cùng khốn cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, có bệnh tật 
khó chữa, hoặc ở mắt, hoặc ở bộ sinh dục, hay mắc những tai nạn khủng khiếp, 
chân tay thường bị vướng vào xích xiểng và chắc chắn là yểu tử, nhưng chết một 
cách the thảm. 

+ Cự, dù Miếu địa, Vượng địa, đắc địa hay hãm địa, gặp Kỵ đổng cung, tất 
không thể tránh thoát được những tai nạn hoặc về sông nước hoặc về xe cộT 

© Nam mệnh 

+ Cự miếu, vượng hay đắc địa, thủ Mệnh là sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất 
được hưởng phú qúy đen tốt bậc có uy danh lừng lẫy, phuc thọ song toàn. 

+ Cự hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là chung thân cùng 
khốn cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, có bệnh tật kho chữa, hoặc ở mắt, hoặc ở 
bộ sinh dục, hay mắc những tai nạn khủng khiếp, chân tay thường bị vướng vào 
xích xiểng, và chắc chắn là yểu tử, nhưng chết một cách rắt thê tham. 

© Nữ mệnh 

Cự Miếu địa hay đắc địa thủ Mệnh, là người tài giỏi đảm đang, có đức độ, 
rất vượng phu ích tử, lại được hưởng giàu sang và sống lâu. Đây, nêu Cự gặp 
nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phu qúy đến tột bậc, phúc thọ 
song toàn. 

+ Cự hãm địa là người có tướng lạ, ai mới trông thấy cũng qúy mến, nhưng 
lại có tính dâm dật, hoang đàng gian tham, ăn nói sàm sỡ điêu ngoa, hay ghen 
tuông, suốt đời vất vả, có nhiều tật bệnh, thường mắc những tai nạn bất kỳ, nếu 
không sớm ly tổ nhất định là không thể sống lâu được. 

+ Cự hãm địa, nên muộn lập gia đình, để cố tránh những sự dở dang, đau 
đớn về sau này. 

+ Cự hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là chung thân cùng 
khốn cô đơn, khắc chong hại con, phải lang thang phiêu bạt, có bệnh tật khó 
chữa, hoặc ở mắt, hoặc ở bộ phận sinh dục, thường mắc những tai nạn khủng 
khiếp, đáng lo ngại và tất nhiên là yểu tử, nhưng chết một cách rất thê thảm. 

© Phú giải 

Thìn, Tuất ứng hiểm hãm Cự Môn 

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, có Cự hãm địa tọa thủ, nên rất mờ ám xấu xa, 
nhưng riêng đối với hai tuổi Qúy, Tân, cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, có Cự tọa 
thủ, lại thành sáng sủa tốt đẹp. 

Cự, Môn, Thìn, Tuất vi hãm địa, Tân nhân hóa cát, lộc tranh vinh 


- 87 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, có Cự hãm địa tọa thủ, nên rất mờ ám xấu xa, 
nhưng đối với tuổi Tân lại thành sáng sủa tốt đẹp. Vậy cho nên tuổi Tân mà cung 
mệnh an tại Thìn, Tuất, có Cự tọa thu, tất được hưởng phú qúy song toàn. 

Cự, Nhật, đồng cung, quan phong tam đại 

Cung Mệnh có Cự, Nhật tọa thủ đổng cung, tất từ đời ông đời cha đã vinh 
hiển và liên tục ba đời đểu có danh giá. 

Cự, Nhật Mệnh cung, Dần vị, thực lộc trì danh 

Cung Mệnh an tại Dần, có Cự, Nhật tọa thủ đổng cung, chắc chắn là được 
hưởng giàu sang trọn vẹn. 

Cự, Nhật, Mệnh, lập Thân cung, diệc diệu 

Cung Mệnh an tại Thân có Cự, Nhật tọa thủ đổng cung, cũng khá giả, danh 
tài gồm đu, nhưng không được toàn mỹ, như trong trường hợp cung Mệnh an tại 
Dần, có Cự, Nhật tọa thu đổng cung. 

Cự, Nhật, Dẩn cung, lập Mệnh Thân, tiên tri danh nhi thực lộc 

Cung Mệnh an tại Thân, có Cự, Nhật tọa thủ đổng cung tại Dẩn xung chiếu, 
tất qúy hiền trước, rồi về sau mới phú túc. 

Cự, Nhật, Thân, lập Mệnh Dần, trì danh thực lộc 

Cung Mệnh an tại Dần, có Cự, Nhật tọa thủ đổng cung tại Thân, xung 
chiếu, cũng được hưởng giàu sang. 

Cự, Nhật, Dần, Thân thiên môn, Nhật lãng, kỵ ngộ Lộc Tổn, ái giao Quyển, 
Phượng 

Cung Mệnh an tại Dẩn, Thân, có Cự, Nhật tọa thủ đổng cung, rất tốt đẹp, 
vì ở đây Nhật sáng sủa ví như mặt trời lo lửng trên cao, tỏa ánh sáng xuống mặt 
đất. Trong trường hợp này, Cự, Nhật gặp Lộc Tổn đồng cung, và cần gặp Quyền, 
Phượng hội hợp. Vậy cho nên nếu cung Mệnh có Cự, Nhật, Lộc tọa thủ đổng 
cung, tat suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, và nếu cung Mệnh 
có Cự, Nhật, Lộc tọa thu đổng cung, gặp Quyển, Phượng hội hợp, thật hiển nhiên 
là được hưởng phú qúy song toàn. 

Cự, Hình củng chiếu diệc vi kỳ 

Cung Mệnh tốt đẹp, có Cự, Nhật sáng sủa hợp chiếu, tất được hưởng giàu 
sang trọn đời. 

Cự Tú, Thiện Co vi phá đãng 

Cung Mệnh an tại Dần, có Cự, Cơ tọa thủ đổng cung là người thông minh, 
học rộng, nhưng thích chơi bời, ăn tiêu hoang phí. 

Cự, Cơ đổng cung, công khanh chi vị 

Cung Mệnh an tại Dẩn, có Cự, Cơ tọa thủ đổng cung, chắc chắn là có quan 
chức lớn. 

Cự, Cơ, Mão, Dậu, Ất, Tân, Kỵ, Bính chí công khanh 

- 88 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

Tuổi Ất, Tân, Kỷ, Bính mà cung Mệnh an tại Mão, Dậu, có, Cự, Cơ tọa 
thủ đổng cung, tất co quyển cao chức trọng. Các tuổi khác mà cung Mệnh an 
tại Mão, Dậu, có Cơ, Cự tọa thủ đồng cung, cũng hiển đạt khá giả, nhưng không 
được toàn mỹ như tuổi Ất, Tân, Kỷ, Binh. 

Cự, Cơ Dậy thượng hóa cát giả, túng hữu tài quan đã bất chung 

Cự, Cơ tọa thủ đổng cung tại Dậu, không hoàn toàn tốt đẹp như tọa thủ 
đổng cung tại Mão. Vậy cho nên cung Mệnh an tại Dậu, có Cự, Cơ tọa thủ 
đổng cung, tuy cũng được hưởng phu qúy, nhưng không được trọn đời, và nếu 
càng giàu sang lại cang giảm thọ. Trong trường hợp này, Cự, Cơ cần gặp nhiều 
sao sang sủa tot đẹp họi hợp, nhất là Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, 
Quyển, Lộc. Như thế mới được hưởng phú qúy bển vững và phúc thọ song toàn. 

Mão, Dậu, Cự, Cơ, Ất, Tân, Âm nữ, vượng phu ích tử bất kiến Triệt Tuần đa 
tài thao lược 

Âm nữ tuổi Ất, Tân mà cung Mệnh an tại mão, Dậu có Cự, Cơ tọa thủ 
đồng cung nên rất vượng phu ích tử. Trong trường hợp này, nếu Cự, Cơ 
không gặp Tuần, Triệt xung chiếu, lại là người tài giỏi đảm đang, thao lược. 

Cự, Cơ nhi ngộ Lộc Tổn, ngôn ngữ bất cẩn 

Cung Mệnh an tại Mão, Dậu, có Cự, Cơ Lộc tọa thủ đồng cung, là người ăn 
nói không chín chắn, cẩn thận. Ngoài ra, cung Mệnh an bất cứ tại VỊ trí nào, nếu 
có Cự tọa thủ gặp Lộc đổng cung, cũng phải giải đoán như trên. 

Cự, Cơ chính hưởng, hạnh ngộ Song Hao, uy quyển quán thế 

Cung Mệnh an tại Mão, Dậu, có Cự, Cơ tọa thủ đổng cung, gặp Song Hao 
hội hợp, tằt có uy quyển hiển hách, danh tiếng lừng lẫy. 

Cự, Đồng nhập Mộ, nhi hội Kỵ, Kình, nan phòng thủy nạn 

Cung Mệnh an tại Tứ Mộ, có Cự tọa thủ hay có Đổng tọa thủ, hay có Cự, 
Đồng tọa thủ đồng cung, gặp Kình, Kỵ hội hợp thật là khó để phòng tai nạn sông 
nước. Nhưng riêng hai tuoi Bính, Tân mà cung Mệnh có cách này không đáng lo 
ngại. 

Cự, Đồng nhi phùng La, Võng, ngộ Khoa tinh, thoại thuyết Lịch Sinh 

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Cự tọa thủ, hay có Đồng tọa thủ, gặp La, 
Võng hội hợp, gặp Khoa hoặc đổng cung, hoặc xung chiếu, là người có tài du 
thuyet như Lịch Sinh đời Hẩn. 

Tân nhân tối ái Cự Môn, nhược lâm Tứ Mộ hạnh phúc cứu Mệnh chi tinh 

Tuổi Tân ứng hợp với Cự và cần có Cự thủ Mệnh. Vậy cho nên tuổi Tân 
mà cung Mệnh an tại Tứ Mộ, có cự tọa thủ, tuy ở đây Cự mờ ám, cũng vẫn khá 
giả. Trong trường hợp này nếu, Cự gặp Tả, Hữu hội hợp, lại thành một bộ sao 
cứu Mệnh, giải trừ được khá nhiều bệnh tật và tai họa có thể xảy đến trong đời. 

Cự Môn, Tứ Sát hãm nhi hung 

Cung Mệnh có Cự tọa thủ, gặp Kình, Đà, Hỏa, Linh hội hợp, nên rất mờ ám 


- 89 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

xấu xa. Có cách này thật là suốt đời Yất vả, thường mắc nhiều tật bệnh và khó tránh 
thoát được những tai họa đáng lo ngại. 

Cự Môn, Đà La tất sinh dị chí 

Cung Mệnh hay cung Thân có Cự hãm địa tọa thủ, hoặc Kình đổng cung, 
hoặc gặp Đà đổng cung là người yếu đuối, mắc nhiều bệnh tật, suốt đời khổ sở. 
Nếu khoe mạnh lại là quân trộm cắp, là hạng đàng điếm, ăn tàn phá hại. 

Cự, Hỏa, Linh phùng ác hạn, tử thuật ngoại đạo 

Cung Mệnh có Cự tọa thủ, gặp Hỏa, Linh hội hợp, nên rất mờ ám xấu xa. 
Có cách này mà gặp ác hạn, tất chết ở giữa noi đường xá. 

Cự, Hỏa, Kình, Dưong, Đà La phùng ác diệu, ải tử đầu hà 

Cung Mệnh có Cự tọa thủ, gặp Hỏa, Kình, Đà hội hợp, cùng với nhiều sao 
xấu xa ác độc, tất thắt cổ hay đârn đẩu xuống sông mà chết. 

Cự Môn Hợi Tý, kỵ ngộ Lộc Tổn nhi phùng Quyển, Lộc, kiếm xạ Đẩu Ngưu 

Cung Mệnh an tại Hợi, Tý, có Cự tọa thủ, kỵ gặp Lộc Tổn đổng cung. Trong 
trường hợp này nếu Cự gặp lại Lộc Tổn đổng cung va gặp Quyển, Lộc hội hợp, 
là người co nhiều cao vọng, nhưng không thể thực hiện được, cũng ví như ném 
kiếm lên sao Đẩu, sao Ngiỉu. 

Cự Môn Tý, Ngọ, Khoa, Quyển Lộc, thạch trung cẩn ngọc, phúc hưng long 

Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ, có Cự tọa thủ, gặp Khoa, Quyển Lộc hội hợp, là 
người học rộng tài cao, có đức độ, ví như ngọc báu ẩn trong đá và chắc chắn là 
được hưởng phú qúy đến tột bậc, phúc thọ song toàn. 

Cự Môn, Thìn cung Hóa Kỵ, Tân nhân Mệnh ngộ phản vi giai 

Cung Mệnh an tại Thìn có Cự, Kỵ tọa thủ đổng cung, nên rất mờ ám xấu 
xa, nhưng riêng đối với tuổi Tân lại thanh sáng sủa tot đẹp, vì có sự ứng hợp. Vậy 
cho nên, tuổi Tan mà cung Mệnh an tại Thìn, có Cự, Kỵ tọa thủ đổng cung, tất 
được hưởng giàu sang. 


4.2.11. Thiên Tướng 

© Đại cư Ong 

+ Cung Mệnh có Thiên Tướng miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ, nên thân 
hình nở nang, cao 

vừa tầm, da trắng, vẻ mặt đẹp đẽ uy nghi, rất thông minh, tính đôn hậu, thẳng 
thắng, nhưng thích ăn 

ngon mặc đẹp, ưa thanh sắc bể ngoài, và dĩ nhiên là được hưởng giàu sang, phúc 
thọ song toàn. 

+ Tướng hãm địa, thân hình cũng nở nang, nhưng, thấp kém thông minh 
tính cũng đôn hậu, nhưng dễ dam mê, thích ăn choi và không biết lo xa, suốt đời 


- 90 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, tuy vậy, vẫn có đủ cơm ăn áo mặc và sống 
lâu. 


+ Tướng miếu, vượng hay đắc địa, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, 
nhất là Tử, Phủ, Vũ, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyểnt tất được 
hưởng phú qúy đến tột bậc, lại có uy quyển hiển hách và danh tiếng lừng lẫy 

+ Tướng vượng địa gặp Kình, Đà hội hợp, nên chuyên về kỹ nghệ hay kinh 
doanh buôn bán và chắn chan là có nhiều tiền của. 

+ Tướng miếu, vượng hay đắc địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, 
nhất là Sát tinh tuy kém tốt đẹp nên hay co bệnh tật ở đẩu, mặt, nhưng cũng 
vẫn được hưởng giàu sang, sống lâu và cũng chẳng đáng lo ngại nhiều về những 
sự chẳng lành xay đến trong suốt cuộc đời. 

+ Tướng hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Sát tinh, tất 
phải có tật trong mình hay có bệnh ở đẩu, mặt, tính rất liều lĩnh, trước khi làm 
bất cứ việc gì cung không biết suy xét cẩn thận, nên hay nhầm lẫn suốt đời lao 
khổ, phải lo lắng về sinh kế, khóa tránh thoát được tai họa, tuổi thọ cũng bị chiết 
giảm. 

+ Tướng dù miếu, vượng, đắc hay hãm địa gặp Tuần, Triệt án ngữ, tất 
suốt đời khổ cực, công danh trắc trở, tiền tài khó kiếm, thường phải ly tổ bôn 
ba, lại hay mắc tai họa khủng khiếp, nhất là về dao gươm súng đạn, khong thể 
sống lâu được và dĩ nhiên là phải chết một cách thê thảm. 

+ Tướng dù miếu, vượng, đắc hay hãm địa, gặp Hình đổng cung, thật là 
khó tránh được tai họa về dao gươm, sung đạn và chắc chắn là đau, mạt hay chân 
tay bị thương tàn. 

© Nam mệnh 

+ Tướng miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt 
đẹp hội hợp, nên được hưởng phú qúy đến tột bực, lại có uy quyển hiển hách và 
danh tiếng lừng lẫy. 

+ Tướng miếu, vượng, đắc hay hãm địa, gặp Tuần, Triệt án ngữ, hay 
Tướng hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa họi hợp, thật chỉ có tu hành mới 
được yên thân va song lâu. 

© Nữ mệnh 

+ Tướng miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, là người tài giỏi đảm đang 
hay ghen tuông, được hưởng giàu sang và phúc thọ song toàn. Đây, nếu tướng 
gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú qúy đen tột bậc va 
rất vượng phu ích tử. 

+ Tướng hãm địa cũng là người có tài, hay ghen tuông, nhưng suốt đời 
chẳng mấy khi được xứng ý toại long, thường phai buồn kho vì chổng vì con. 

+ Tướng hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nên có tính lăng 
loàn, lại khắc chồng hại con, suốt đời cực khổ, cô đơn và không thể sống lâu 
được. 


- 91 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

+ Tướng miếu, vượng, đắc hay hãm địa, gặp Tuần, Triệt án ngữ, là người 
cô đơn khốn khổ có tàn tật, nếu có danh giá tiên tài, tất phải yểu tử, và dĩ nhiên 
là phải chết một cách thê thảm. 

© Phú giải 

Thiên Tướng Thìn, Tuất, khởi thị công danh 

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, có tướng tọa thủ, nên rất qúy hiển. 

Nữ tướng tinh, tương cận như mãnh hùng 

Đàn bà mà cung Mệnh có Tướng tọa thủ, nên rất can đảm, dũng mãnh, bạo 
tợn, ví như con gấu dữ. 

Thiên Tướng chi tinh Nữ Mệnh triều, tất dương tử qúy cập phu hiển 

Đàn bà mà cung Mệnh có Tướng miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ, tất lấy 
được chổng hiển, tài giỏi và sanh con qúy. 

Thiên Tướng, Liêm Trinh, Kình Dương giáp hình trượng nan đào 

Cung Mệnh an tại Tý Ngọ có Liêm, Tướng tọa thủ đổng cung, lại giáp 
Kình, nên khó tránh thoát được tù tội. 

Tướng Hổng nữ Mệnh, qúy nhân hảo phối 

Đàn bà mà cung Mệnh có Tướng, Hổng, tọa thủ đổng cung, tất lấy được 
chổng giàu sang. 

Tướng ngộ Khúc, Mộc, Cái, Đào, thuần tước dâm phong 

Đàn bà mà cung Mệnh có Tướng tọa thủ, gặp Khúc, Mộc, Cái, Đào hội 
hợp, nên rất xinh đẹp, nhưng lại có tính dâm đãngĩ 


4.2.12. Thiên Lương 

© Đại cương 

+ Cung Mệnh có Thiên Lương tọa thủ, nên thân hình thon và cao, da 
trắng, vẻ mặt thanh tú khôi ngô, tính khoan hòa, được hưởng tuổi thọ lâu dài. 

+ Lương miếu, vượng hay đắc địa rất thông minh, lại có tính nhân hậu, và 
từ thiện: được hưởng giàu sang trọn đời. 

+ Lương hãm địa, Tỵ Hợi kém thông minh, cũng có tính nhân hậu, nhưng 
nông nổi, thích chơi bời phóng đãng, ăn hoang tiêu rộng, và thích phiêu lưu, nay 
đây mai đó. 

+ Lương hãm địa Dậu, kém thông minh, cũng có tính nhân hậu, nhưng 
không bển chí trước khi làm, bất cứ viẹc gì cũng không suy xét cẩn thận nên hay 
nhầm lẫn. 

+ Lương hãm địa, Tỵ, Hợi, Dậu, nên suốt đời chẳng mấy khi được xứng 


- 92 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

ý toại lòng, hay thay đổi chí hướng, nghề nghiệp, công việc lại thường phải ly tổ 
bôn ba và khó tránh được tai họa. 

+ Lương miếu, vượng hay đắc địa, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất 
là Xương, Khuc, Khôi, việt, Tả, Hữu, Khoaj Quyển, Lộc, chắc chắn được hưởng phú 
qúy tột bực và có uy quyển hiển hách. 

+ Lương miếu, vượng hay đắc địa gặp Xương Khúc, Tả, Hữu, Tuế, tất có 
văn tài lỗi lạc và thường chuyên về sư phạm. 

+ Lương miếu, vượng hay đắc địa, gặp Tuần, Triệt án ngữ, nên suốt đời 
lao khổ, thường phải sớm xa gia đình, lại hay mắc tai họa khủng khiếp, tuổi thọ 
cũng bị chiết giam. Có cách nay thật chỉ có tú hành mới được yền thân và sống 
lâu. 


+ Lương hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Hỏa, Linh, 
tất trong mình phải có tạt và nếu không cùng khổ cô đơn, chắc chắn là yểu tử, 
nhưng diết một cách thê thảm. 

© Nam mệnh 

+ Lương miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt 
đẹp hội hợp, nên được hưởng phú qúy đến tột bực và có uy quyển hiên hách. 

+ Lương miếu địa, Thìn, Tuất, tất có nhiều mưu cơ và thích bàn xét về chính 
lược, chiến lược. 

+ Lương miếu, vượng hay đắc địa gặp Tuần, Triệt án ngữ, thật chỉ có tu 
hành mới được yên thân va sống lâu. 

+ Lương hãm địa, nên suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, 
hay thay đổi chí hướng, nghề nghiệp, công việc lại thường phải ly tổ bôn ba, và 
kho tránh thoát được tai họa. 

+ Lương hãm địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, tất trong mình phải có 
tật, suốt đời cung khổ, cô đơn và hay gặp sự chẳng lành. Nếu có danh chức, tài lọc, chắc 
chắn là không the sống lâu được. 

© Nữ mệnh 

+ Lương miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp 
hội hợp, là bậc hiển phu, được hưởng giàu sang trọn đời và rất vượng phu ích tử. 

+ Lương miếu, vượng hay đắc địa, gặp Tuần, Triệt án ngữ, tất phải muộn 
lập gia đình, hay lấy kế lấy lẽ, mới tránh được mấy độ buồn thương, chắc chắn là 
phải cô đơn khố cực. Tuổi thọ cũng bị chiết giảm. Có cách này thật chỉ có tu hành 
mới được hưởng phúc an nhàn và sống lâu. 

+ Lương hãm địa nên có tánh phóng đãng, ưa việc ong bướm đi về, suốt 
đời phải lo lắng buồn bực vì chổng con. 

+ Lương hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, là hạng hạ tiện, 
dâm dật, khắc chồng, hại con, nếu không cùng khổ cô đơn, tất phải yếu tử. 


- 93 - 


Vân Đăng Thái Thứ Lang 


Tử Vi đâu sô tân biên 


© Phú giải 

Thiên Lương thủ chiếu, cát tương phùng 

Cung Mệnh có Lương miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ, hay chiếu lại gặp 
nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nên được hưởng phúc và sống lâu. 

Thiên Lương cư Ngọ vị, quan tư thanh hiển triều đình (ngọ thương Thiên 
Lương) 

Cung Mệnh an tại Ngọ có Lương tọa thủ, nên rất rực rỡ tốt đẹp. Tuổi Đinh, 
Kỷ, Qúy co cách này, tất được hưởng phú qúy đến tột bậc, lại thêm uy quyển hiển 
hach, danh tiếng lừng lẫy. Các tuổi khác co cách này, cũng có quan chức lớn. 

Lương, Nhật, mão cung, Nhật xuất phù tang dung mạo phương viên 

Cung Mệnh an tại Mão có Lương, Nhật tọa thủ đổng cung, thật là rực rỡ 
tốt đẹp, ví như mặt trời mới mọc phương đỏng hừng sáng. Có cách này, nên mặt 
vuông vắn, đầy đặn và tươi nhuận, lại được hưởng phú quy đến tột bậc, suốt đời 
an nhàn sung sướng. 

Thiên Lương, Thái Dương, Xương, Lộc hội lộ truyền đệ nhất danh 

Cung Mệnh an tại Tý, có Lương tọa thủ, gặp Nhật xung chiếu và Xương 
Lộc hội hợp, hay an tại Ngọ có Nhật tọa thủ, gặp Lương xung chiếu và Xương, 
Lộc hội hợp, là người rất thông minh, đi thi rat đỗ cao, lại sớm hiển đạt, được 
hưởng giàu sang trọn đời và co uy danh lừng lẫy. 

Thiên Lương, Thái Âm, khước tác phiêu bồng chi khách 

Cung Mệnh có Lương hãm địa tọa thủ, gặp Nguyệt hợp chiếu hay có 
Nguyệt hãm địa tọa thủ, gặp Lương hợp chiếuT la người giang hồ, suốt đời bôn 
tẩu nay đây mai đó, ví như cánh bèo, hay lá cỏ trôi nổi tren mạt nước. 

Lương Tú, Âm, Linh, nghi tá đống lương chi khách 

Cung Mệnh an tại Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ có Lương tọa thủ, gặp 
Nguyệt, Linh hội chiếu, là nhiều có tài năng và dĩ nhiên là qúy hiển. 

Lương, Đồng, Tỵ, Hợi, nam đa lãng đãng, nữ đa dâm 

Đàn ông mà cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi, có Lương hay Đổng tọa thủ, là người 
phóng đãng và thích phiêu lưu nay đây mai đó. Đàn bà mà cung Mệnh an tại Tỵ, 
Hợi, có Lương hay Đong tọa thủ, íà người dâm dật. 

Ấm, Phúc tại Mệnh án ngữ, bất pha tai ương 

Cung Mệnh Mệnh, Thân có lương hay Đồng miếu, vượng, đắc địa tọa thủ, 
hay có Lương Đồng tọa thủ đổng cungT nên suốt đời không bao giờ mắc phải 
tai ương họa hại. (Am bà tên riêng của Thiên Lương, cũng như Phúc là tên riêng 
của Thien Đồng). 

Lương, Đồng, Cơ, Nguyệt, Dần, Thân vị nhất sinh lợi nghiệp thông minh 

Cung Mệnh an tại Dẩn, Thân, có Lương, Đổng tọa thủ đồng cung, gặp 
Cơ, Nguyẹt hội chiếu, nên rất thông minh và được hưởng giàu sang trọn đời. 


- 94 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

Thiên Lương, Văn Xương, cư Miếu, Vượng vị chi công khanh 

Cung Mệnh có Lương Miếu địa tọa thủ, gặp Xương đổng cung, nên rất qúy 

hiển. 


Lương phùng Hao Sát tại cung đao nghiệp hình thương 

Cung Mệnh an tại Tỵ, có Lương tọa thủ, gặp Song Hao, Sát tinh hội hợp, tất 
khó tránh thoát được tai họa về đau thương hay súng đạn. 

Thiên Lương, Thiên Mã ví nhân phiêu đãng vô nghi 

Cung Mệnh an tại Tý, Hợi có Lương tọa thủ, gặp Mã đổng cung hay xung 
chiếu, là người phiêu đãng, thích chơi bời, ngoa du, nay đây mai đó, va háy thay 
đổi chí hướng. 

Thiên Lương ngộ Mã, nữ Mệnh tiên nhi thả dâm 

Đàn bà mà cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Lương tọa thủ, gặp Mã đổng cung 
hay xung chiếu, là người hạ tiện và dâm dật. 


4.2.13. Thất Sát 

© Đại cương 

+ Cung Mệnh có Thất Sát tọa thủ, nên thân hình nở nang, hơi cao, nhưng 
thô xấu, da xám hây đen dờn, mặt thường có vết, mắt to và lồi, tính ương ngạnh, 
nóng nảy, làm việc gì cũng muốn cho chong xong. 

+ Sát miếu, vượng hay đắc địa, nên rất can đảm, dũng mãnh, thông minh, 
có nhiều mưu cơ, lại thêm tánh cương nghị, hiếu thắng, va hay nói đại ngôn, 
nhưng được nhiều người tin phục, tuy được hưởng giàu sang, sống lâu, nhưng 
trên đường đời gặp nhiều bước thăng trầm. 

+ Sát miếu địa, Dần, Thân, dĩ nhiên là qúy hiển, nhưng tuổi Giáp, Canh, 
Đinh, Kỷ mà cung Mệnh co cách này, thật tài quan song mỹ. 

+ Sát miếu, vượng hay đắc địa, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội, nhất là 
Tử, Phủ, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Ta, Hữu, Khoa, Quyển, Lộc, Mã, Kình, tất 
được hưởng phú qúy đến tột bậc, có uy quyển hiển hách và danh tiếng lừng lẫy. 

+ Sát miếu, vương hay đắc địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, 
nhất là Sát tinh, là người tàn nhẫn, đa sat, tuy được hưởng giàu sang, nhưng 
chẳng được lâu bể, lại có tật bênh, thường hay mắc tai nạn xe cộ, đao súng, hay bị 
bắt bớ, giam giữ và chắc chắn giảm thọ. 

+ Sát hãm địa là người hung bạo gian quyệt, hay nói khoác lác, thường làm 
đổ tể, hàng thịt, thợ rèn, nếu giàu có, tất không thể sống lâu được. 

+ Sát hãm địa, Mão Dậu, tuy mò ám xấu xa, nhưng ứng hợp với tuổi Ất, 
Tân. Vậy cho nên tuổi Ât Tân mà cung Mệnh có cách này, cũng như được hưởng 
phú qúý và tuổi thọ cũng gia tăng. 


- 95 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

+ Sạt hãm địa, gặp Tả, Hữu, Long, Phương, Quang, Qúy hội hợp, thường làm thợ 
vàng hay thợ bạc. 

+ Sát hãm địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Sát tinh, thật 
là suốt đời cùng khổ co đơn, phải loang thang phiêu bạt, thường có bệnh tật 
khó chữa, lại hay bị bắt bớ giam cẩm, hay mắc tia nạn khủng khíep, nhất là về xe 
cộ, dao súng và dĩ nhiên là yểu tử, nhưng chết một cách rất thê thảm. 

+ Sát hãm địa, gặp Hình đổng cung, nêu không mắc tù tội, tất cũng bị giết 
chết, hay chết vì tai nạn xe cộ. 

© Nam mệnh 

+ Sát miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tột đẹp 
hội hợp, tất được hưởng phú qúy đến tột bậc, thường hiển đạt về võ nghiệp, có 
uy quyển hiển hách, danh tiếng lừng lẫy và dĩ nhiên là sống lâu. 

+ Sát miếu, vượng hay đắc địa, gặp Hình đồng cung, là người có biệt tài về 
quân sự và có oai phong lẫm liệt. 

+ Sát hãm địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là suốt đời cùng 
khổ cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, thường có bệnh tật khó chữa, lại hay bĩ 
bắt bớ giam cầm, hay mắc tai nạn xe cộ, dao sung và chắc chắn là yểu tử, nhưng 
chết mọt cách rất thê thảm. 

© Nữ mệnh 

+ Sát miếu hay đắc địa thủ Mệnh, là người, là người tài giỏi, đảm đang, gan 
góc và hay ghen tuống. Tuy được hưởng giau sang, song lâu, nhưng phải muộn 
lập gia đình mới tránh khối được những nỗi ưu phiền đau đớn vì chong con. 
Đay nếu Sát gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phu qúy đến 
tột bậc và phuc thọ song toàn. 

+ Sát hãm địa là người độc ác, lòng lang dạ thú, khắc chổng hại con, 
thường có nhiều tật bệnh, suốt đời lao khổ, lại hay mắc tai nạn, va không thể 
sống lau được. Đây, nếu Sát gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, thật là chung 
thân cùng khổ cô đơn, lại co bệnh tật khó chữa, thường hay mắc tai họa khủng 
khiếp và chắc chắn là yểu tử, nhưng chết một cách rất thê thảm. 

© Phú giải 

Thất Sát Dần, Thân, Tý, Ngọ nhất sinh tước lộc, vinh xương 

Cung Mệnh an tại Dần, Thân, Tý, Ngọ có Sát tọa thủ, tất được hưởng phú 
qúy đến tột bậc. (Thất Sát tọa thủ tại Dần, Thân gọi là Thất Sát triều đẩu tọa thủ 
tại Tý Ngọ gọi là Thất Sát ngưỡng đẩu 

Sát, Tử, Tốn cung, Đế huề bảo kiếm, Hỏa, Tuyệt nhập xâm, đa sát chi 
nhân hanh ngộ, Bật, Khoa, Mã, Ân, Hổng, Sinh, di lạp chiến công di đại tướng 

Cung Mệnh an tại Tỵ Tốn cung có Sát, Tử đổng cung, tất được hưởng phú 
qúy đến tọt bậc và có uy quyển hiển hách, cũng ví như đức vua mang kiếm báu. 
Đây, nếu Sát, Tử gặp Hoa, Tuyệt hội hợp, lại là người tàn nhẫn khát máu. Nếu 
Sát, Tử gặp Hỏa, Tuyệt hội hợp cùng VỚI Bật, Khoa, Mã, Ấn, Hồng Sinh, tất hiển 
đạt về vo nghiệp, thường lập được chiến công một cách dễ dàng, và được vinh 


- 96 - 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

thăng lên hạng võ quan cao cấp. 

Thất Sát, Liêm Trinh đổng vị, lộ thượng mai thi 

Cung Mệng An tại Sửu, Mùi có Sát, Liêm tọa thủ đổng cung, tất nhiên 
chết ở nơi giữa đường sá, hoặc vì tai nạn xe cộ, hoặc vì dao súng. 

Sát, Liêm, Sửu, Mùi, Ất, Kỷ, Âm Nam, anh hùng trí dũng 

Âm Nam tuổi Ất Kỷ mà cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Sát Liêm tọa thủ 
đổng cung, là bậc anh hung trí dũng hơn người. Các tuổi khác mà cung Mệnh 
an tại Sửu, Mùi có Sát Liêm tọa thủ đồng cung, cũng là người can đảm và có tài 
thao lược. 

Thất Sát, Phá Quân, nghi xuất ngoại, chư ban thủ nghệ bất năng tinh 

Cung Mệnh có Sát hãm địa tọa thủ (hay có Phá hãm địa tọa thủ) tất phải 
lìa bỏ gia đình, đi làm ăn ở phương xa. Có cách này lại là người biết nhiều nghề, 
nhưng không được tinh thục. 

Sát, Phá, Tham tại Nữ Mệnh nhi ngộ Văn Xương ư Tân Đinh tuế, sương phụ 
chi nhân 


Đàn bà tuổi Tân, Đinh mà cung Mệnh có Sát tọa thủ, gặp Phá, Tham hội 
chiếu (hay có Phá tọa thủ, gặp sát hội chiếu, hay có Tham tọa thủ, gặp Sát, Phá 
hội chiếu và gặp Xương hoạc đồng cung, hoặc xung chiếu, là người góa bụa, suốt 
đời cô đơn, buon buồn khổ. Có cách này, phải muộn lập gia đình hay lấy kế lấy 
lẽ, mới tránh được mấy độ tang tóc bi thương). 

Thất Sát trung phùng Tứ sát yêu đà bối khúc trận trung vong 

Cung Mệnh có Sát tọa thủ, gặp Kình, Đà, Hỏa, Linh hội hợp, tất bị gù 
lưng, hay có tật ở lưng và nếu ra trận, chắc chắn là mạng vong. 

Sát, Kình tại Ngọ, mã đầu đới kiếm tương giao sát diệu ư Bính Mậu nhân, 
mệnh nan toàn 

Cung Mệnh an tại Ngọ có Sát, Kình tọa thủ đổng cung, gặp nhiều Sát tinh 
hội hợp, tat hay mắc tai họa khủng khiếp, nhất là về xe cộ, dao súng. Tuổi Bính 
Mậu mà cung Mệnh có cách này, chắc chắn là phải chết một cách rat thê thảm, 
thân thể không được vẹn toàn. Nhưng tuổi Giap Kỷ mà cung Mệnh có cách này, 
lại là bậc cái the anh hùng. 

Sát lâm Tuyệt địa hội Dương, Đà, Nhan Hồi yểu chiết 

Cung Mệnh an tại Tuyệt địa có Sát tọa thủ, gặp Kình, Đà hội hợp, tất phải 
yểu tử như ông Nhan Hổi, học trò đức Thánh Khống. (Trong số của ông Nhan 
Hổi, cung Mệnh an tại Tuyệt địa, có Sát tọa thủ, gặp Kình Đa hội hợp, vạy cho 
nên ông chết sớm). 

Thất Sát, Hỏa, Dương bẩn thả tiện, đổ tể chi nhân 

Cung Mệnh có Sát hãm địa tọa thủ, gặp Hỏa, Kình hội hợp là người nghèo 
hèn, thường lẩm đổ tể, hàng thịt. 

Sát cư Ly, Khảm nam nhân thê hiển đa hội mạc ngộ Kiếp, Riêu, ố phụ ái cô 

- 97 - 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

thân, nữ Mệnh ai oan trái hồng nhan nan tự chủ 

Đàn ông mà cung Mệnh an tại Ngọ (Lỵ), Tý (Khảm), có Sát tọa thủ, tất 
lấy được nhiều vợ hiển. Đây, nếu gặp Sát gặp Kiếp Riêu hội hợp, lại là người ghét 
đan bà và thích ở độc thân. Đàn ba mà cung Mệnh an tai Ngọ, Tý, có Sát tọa thủ, 
gặp Kiếp Riêu hội hợp, tất giăng mắc vào lưới tình làm mang lụy, trong đời phải 
gặp nhiều phen khổ sở, điêu đứng vì tình. 

Sát, Hình hội long thần định giáng 

Cung Mệnh có Sát miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ, gặp Hình đồng cung, 
là người co oai phong lẫm liệt, như long thần giáng thế và chắc chắn là được 
hưởng phú qúy, nhưng thường hiển đạt về võ nghiẹp. 

Sát, Hình tọa củng liêm trực vô tư 

Cung Mệnh có Sát miếu, vượng hay đắc địa tọa thủ, gặp Hình đồng cung 
hoặc chiếu, hay có Hình đắc địa tọa thủ, gặp Sát chiếu, là người liêm khiet, thang 
thắn và vô tư. 


Thất Sát lâm, Thân chung thị yểu 

Cung Thân có Sát tọa thủ tất không thể sống lâu được. 


4.2.14. Phá Quân 

© Đại cư Ong 

+ Cung Mệnh có Phá Quân tọa thủ, nên thân hình đẫy đà, cao vừa tầm 
(Phá đắc địa hay Phá hãm địa, thân hình hay thấp) da hồng hào, mặt đầy đặn, 
mắt lộ, hầu lộ, long mày thưa. 

+ Phá miếu, vượng hay đắc địa là người thông minh, cưong quả, hiếu 
thắng, tự đắc, có thủ đoạn, có tài thao lược, lại can đảm, dũng manh, ưa hoạt 
động, thích đi xa, ham săn bắn. 

+ Phá miếu địa lại hay nghe nịnh hót. 

+ Phá đắc địa cũng hay nghe nịnh hót nhưng có tính gian hiểm, bất nhân. 

+ Phá miếu, vưong hay đắc địa tất được hưởng giàu sang và sống lâu. 

Nhưng trên đường đời gặp nhiều bước thăng trầm, tien tài công danh như đám 
mây noi, tụ tán that thường. 

+ Phá miếu địa ứng hợp với tuổi Đinh, Kỷ, Qúy và khắc tuổi Bính, Mậu, 
Dẩn, Thân. Vậy cho nên tuổi Đinh, Kỷ, Qúy, mà cung Mệnh có Phá Miếu địa 
tọa thủ, chắc chắn là được hưởng phu qúy song toàn. Còn tuổi Bính, Mậu, Dần, 
Thân. Vậy cho nên tuổi Đinh, Ky, Qúy mà có Phá miếu địa tọa thủ, chắc chắn là 
được hưởng phú qúy song toàn. Còn tuổi Bính, Mậu, dần, Thân mà cung mệnh 
có Phá miếu địa tọa thủ, tuy cũng được hưởng giàu sang nhưng hay mắc tai họa. 

+ Phá miếu, vượng hay đắc đại, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp. 


- 98 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

nhất là Xương, Khúc, Tả, Hữu, Khoa, Quyển, Lộc hay Kình Đà, Không, Kiếp đắc 
địa, thật là thang mây nhẹ bước, tất được hưởng phú qúy đến tột bật, lại có uy 
quyển hiển hách, danh tiếng lừng lẫy 

+ Phá miếu, vượng hay đắc địa gặp nhiều sao mờ ám, xấu xa hội hợp, 
nhất là sát tinh hãm địa hay Song Hao, Hổ, Kỵ, Hình, nên suốt đời chẳng mấy 
khi được xứng ý toại lòng, vì công danh trắc trở, nghèo túng, thường phải bốn 
tẩu nay đây mai đó, lại hay mắc tai nạn và khó tránh thoát được tù tọi, tuổi thọ 
cũng bị chet giảm. 

+ Phá hãm địa là người ương ngạnh, hiếu thắng, hung tợn, nham hiểm, bất 
nhân, có óc kinh doanh, khéo tay, thường chuyên về kỹ nghệ, máy móc, thủ 
công hay đi buôn, suốt đời vất vả, thường mắc nhiều tai ách, nếu không ly tổ 
bôn ba, tất không thể sống lâu được. 

+ Phá hãm địa, Mão Dậu ứng hợp với tuổi Ất, Tân, Qúy. Phá hãm địa 
Dẩn, Thân, ứng hợp với Giáp, Canh, Đinh, Kỷ. Phá hãm địa Tý Hợi ứng hợp với 
tuổi Mậu. Vậy cho nên tuổi At, Tân, Qúy, mà cung Mệnh an tại Mão Dạu co Phá 
tọa thủ, tuổi Giáp, Canh, Đinh, Kỷ, mà cung Mệnh an tại dần, Thân có Phá tọa 
thủ, và tuổi Mậu mà cung Mệnh án tại Tỵ, Hợi có Phá tọa thủ, cũng vẫn khá giả 
và cũng chẳng đáng lo ngại nhiều về những sự chẳng lành xảy đến trong đời. 

+ Phá hãm địa gặp Kình, Đà, Không Kiếp đắc địa hội hợp, cũng được 
hưởng giàu sang nhưng hay mắc tai họa. 

+ Phá hãm địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Sát tinh hãm 
địa hay Song Hao, Hổ, Kỵ, Hình, thật là chung thân cùng khốn cô đơn, phải lang 
thang phiêu bạt. Lại có tàn tật, có bệnh có chữa, thường mắc phải những tai 
nạn khủng khiếp, chân tay thường bị vướng vào xiểng xích, neu không cung bị 
yểu tử, nhưng chết một cách thê thảm. 

© Nam mệnh 

+ Phá miếu, vượng hay đắc địa thủ mệnh, gặp nhiều sao sánh sủa tốt đẹp 
hội hợp, tất được hưởng phu qúy đến tột bật thường hiển đạt về võ nghiệp, có uy 
quyển hiển hách và sống lâu. 

+ Phá hãm địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là suốt đời cùng 
khốn cô đơn, phải 

lang thang phiêu bạt, lại có tàn tật, có bệnh khó chữa, thường mắc những tai nạn 
khung khiếp, chân 

tay thường bị vướng vào xiểng xích nếu không cũng bị yểu tử nhưng chết một 
cách rất thê thảm. 


© Nữ mệnh 

+ Phá miếu, vượng hay đắc địa thủ Mệnh, là người tài giỏi, đảm đang, gan 
góc, hay ghen tuông, tuy được hưởng giàu sang, sống lâu nhưng phải muộn lập 
gia đình mới tránh được những nỗi ưu phiền, và đau đớn vì chong con. Đây, nếu 
Phá gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú qúy đến tót bậc. 

+ Phá hãm địa là người dâm dật, ác độc, lăng loàn, phải lấy kế lấy lẽ may ra 
mới tránh được mấy độ buồn thương, suốt đời kho cực, có nhiều bệnh tật, lại hay 


- 99 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

mắc tai nạn, nếu gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là chung thân cùng 
khốn cô đơn, khắc chổng hại con, phải lang thang phiêu bạt, thường mắc những 
tai nạn khủng khiếp, lại có tàn tật, hay có bệnh khó chữa, nếu không cũng yểu 
tử, nhưng chet một cách rất thê thảm. 

© Phú giải 

Phá Quân nhất diệu, tính nan minh 

Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ, Thìn, Tuất, Dần, Thân có Phá đơn thủ (không 
gặp Chính diệu khác đổng cung) là người không sát suốt, hay nghe nịnh hót. 

Phá Quân, tý, Ngọ, gia quan tiến lộc 

Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ có Phá tọa thủ, tất được hưởng phú qúy song 

toàn. 


Phá Quân Khảm, Ly, Cô thân độc ảnh 

Cung Mệnh an tại Tý (Khảm), Ngọ (Ly) có Phá tọa thủ, tất phải sớm xa 
cách cha mẹ anh em, nếu không cũng khắc Ýợ (hay chổng) hay hiếm con. 

Phá Quân, Tham Lang, phùng lộc, Mã nam đa lãng đãng, nữ đa dâm 

Cung Mệnh có Phá tọa thủ (hay có Tham tọa thủ), gặp Lộc, Mã hội hợp: 
đàn ông hay chơi bời hoang đãng, thích ngao du nay đây mai đó, đàn bà rất dâm 
dật. Có thêm Hình, là người vô hạnh, nhưng kiếm tiền dễ dàng. 

Phá, Sát khủng phùng hỏa, Hao, mạc ngộ Việt, Hình lão hạn quy thân họa 
nghiệp lai 

Cung Mệnh có Phá tọa thủ (hay có Sát tọa thủ) gặp Hỏa Hao hội hợp, thật 
là khó tránh thoát được những tai nạn khủng khiếp.Có thêm Việt, Hình, tất về già 
sẽ chết vì mắc tai nạn. 

Phá, Kình, Mão, Dậu, Nhi phùng Phụ, Bật, Khởi ngụy Hoàng Sào 

Cung Mệnh an tại Mão, Dậu, có Phá, Kình tọa thủ đổng cung, gặp Phụ, Bật 
hội hợp là người độc ác, đa sát, làm loạn thiên hạ như Hoàng Sào (đời Đường) 
vậy. 

Phá Quân, Hỏa, Linh, bôn ba lao toái 

Cung Mệnh có Phá tọa thủ, gặp Hỏa, Linh hội hợp, nên suốt đời phải bôn 
ba lao khổ) 

Dần, Thân, Phá, Hỏa, Việt lâm ư, Tân, Đinh, Tuế cơ xảo tài hành 

Tuổi Tân, Đinh mà cung Mệnh an tại Dẩn, Thân, có Phá tọa thủ, gặp Hỏa, 
Việt hội hợp là người giỏi về máy móc, thường chuyên về kỹ nghệ. Các tuồi khác 
mà cung Mẹnh an tại Dần, Thân, có cách này cũng rất khéo tay 

Phá Quân Thìn, Tuất nhi ngộ Khoa, Tuần, cãi át vi lương ư hợp Mậu, qúy 
nhân, đa hoạnh dành tài 


- 100 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Phá tọa thủ, là người gian ác bất nhân. 
Đây, nếu Phá gặp Khao đổng cung, gặp tuần án ngữ, lại rất thẳng thắn, lương 
thiện. Đến Mậu, Qúy, mà cung Mẹnh an tại Thìn, Tuất, có Phá tọa thủ, gặp khoa 
đổng cung, gặp Tuần án ngữ tất hoạnh phát danh tài. 

Phá tọa ly, ngôn ngữ thô bạo, phùng lộ, Dương nan giải xướng cuồng 

Cung Mệnh an tại Ngọ có Phá tọa thủ, nên hay gắt gỏng, nói năng thô lỗ. 
Đây nếu Phá hoặc gặp Lộc đồng cung, hoặc gặp Thiêu Dương đồng cung, hoặc 
gặp Lộc, Dương hợi hợp lại rất vui tính, hay noi đùa bỡn. 

Phá cư Mộ, cương quả chi nhân, phùng thời loạn thế, phùng Hình, Lộc, 
chấn động uy danh 

Cung Mệnh an tại tứ Mộ có Phá tọa thủ, là người cương quả, gặp được sự 
nghiệp lớn trong thời loạn. Đây, nếu Phá gặp Hình, Lộc hội hợp, tất có uy quyển 
hiển hách, danh tiếng lừng lẫy. 


4.2.15. Xương , Khúc 

©Đại cương 

+ Cung Mệnh có Văn Xương, hay Văn Khúc tọa thủ nên vẻ mặt thanh tú và 
khôi ngô. 

+ Xương, Khúc đắc địa, nên tai thính, mắt rất sáng, trong mình thường có 
nốt ruổi kín hợp với qúy tướng, lại là người thông minh, học rộng, biết suy xét, 
phán đoán mọi việc trước sau hay dở, co văn tài va có nang khiếu về âm nhạc. 

+ Xương, Khúc đắc địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Tử, 
Phủ, Khôi, Viẹt, Tả, Hữu, Khoa, Quyển, Lộc nên đi thi đỗ cao, sớm hiển đạt, 
được hưởng phú qúy, có uy danh lừng lẫy và sống lâu. 

+ Xương, Khúc đắc địa, gặp Đồng Lương sáng sủa tốt đẹp hội hợp, là người khôn 
khéo, có nhiều tài năng, sớm hiển đạt va được hưởng giàu sang trọn đời. Trong trường 
hợp này, nếu Xương, Khúc gặp Tuần, Triệt án ngữ, hay nhiều Sát tinh hột họp, thật 
là mờ am xấu xa. Có cách này, nên suốt đời chang may khi được xứng ý toại lòng, vì 
công danh trắc trở, lại hay mắc tai họa, nhất là tù tội, tuổi thọ cũng bị chiết giảm. Chỉ 
có lánh mình ở chốn thuyền môn hay đạo viện may ra mới được yên thân và sông lâu. 

+ Khúc đắc địa, gặp Vũ đổng cung, tất có tài kiêm văn võ, có uy quyển 
hiển hách và được hưởng giàu sang trọn dời. Tuổi Giáp mà cung Mệnh co khúc 
đắc địa tọa thủ, gặp Vũ đong cung là hợp cách, nên được hưởng phú qúy đến cực 
độ và có uy danh lừng lẫy 

+ Khúc đắc địa gặp Tham, Hỏa đồng cung hay hội chiếu, tất có quan 
chức lớn và có rất nhiều của cải qúy giá. 

+ Xương, Khúc hãm địa nên làm nghề thủ công rất khéo léo, nếu chuyên 
về kỹ nghệ, my nghệ sau cùng khá giả 


- 101 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

+ Xương, Khúc hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hay Sát tinh hội hợp, 
tất trong mình có nhiều rỗ sẹo7 tính nông nổi, trước khi làm bất cứ một việc gì, 
cũng không suy xét cẩn thận, nên hay nhẩm lẫn, thất bại. suốt đời cùng khổ cô 
đơn7 thường phải ly tổ bôn ba, khó tránh thoát được tai họa, nhất là tù tội, nếu 
không có tàn tật tất không thể sông lâu được. 

+ Cung Mệnh có Xương, Khúc tọa thủ, dù đắc địa, hay hãm địa nhưng 

Ạ' y r-r-1 Ạ' npẠ' 

nẽu gặp Tuẽ, Tâu, 

Long, Phượng hội hợp, cũng là người khéo nói, hát hay và rất ham chuộng thi, ca, 
vũ, nhạc, kịch. 

© Nam mệnh 

+ Xương, Khúc đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, 
nhất là Tử, Phủ, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyển, Lộc là người thông minh, 
học rộng, có văn tài lỗi lạc, sớm nhẹ bước thang mây uy danh lừng lẫy được 
hưởng giàu sang trọn đời và sống lâu. Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đẩu số 
tân bien 

+ Xương, Khúc hãm địa, gặp nhiều sao mờ ám xâu xa hay Sát tinh hội 
hợp nên suốt đời cùng khổ cô đơn, thương phải ly tố bôn ba, khó tránh được tai 
họa, nếu không có tàn tật phải yểu tử. 

© Nữ mệnh 

+ Xương. Khúc đắc địa thủ Mệnh, nên nhan sắc tuyệt vời rất đa tình. 

+ Xương, Khúc đắc địa, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được 
hưởng phú quy và sung sướng suốt đời. 

+ Xương, Khúc hãm địa, nét mặt cũng tươi tỉnh, nhưng tính rất dâm đãng 
và suốt đời phải buồn phiền vì chổng con. 

+ Xương, Khúc hãm địa, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hay Sát tinh hội 
hợp, là hạng gái giang hổ, ty tiện, khắc chồng hại con, và thường phải yểu tử. 

+ Xương, Khúc thủ Mệnh, dù đắc địa hay hãm địa, nếu gặp Riêu đổng 
cung cũng là người có tính đổng bóng. 

© Phú giải 

Văn Quế Văn Hoa, cửu trùng qúy hiến 

Cung Mệnh có Xương Khúc đắc địa tọa thủ, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp 
hội hợp, nen rất qúy hiến. (Văn Quế là tên riêng của Văn Xương, Văn Hoa là tên 
riêng của Văn Khúc). 

Văn Xương, Văn Khúc vi nhân đa học đa năng 

Cung Mệnh có Xương, Khúc, đắc địa tọa thủ, là người thông minh, học 
rộng, có nhiều tài năng. 

Dương Phi hảo sắc thị Khúc, Xương 

Cung Mệnh của số Dương Qúy Phi đời Đường, có Khúc, Xương tọa thủ, 
vậy cho nen nàng có nhan sắc Chim sa cá lặn và được vua Đường Huyền Tôn yêu 

- 102 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

qúy chiểu chuộng. Đàn bà mà trong số có Khúc, Xương thủ Mệnh, cũng là người 
xinh đẹp. 

Nữ nhân Xương, Khúc thông minh, phú qúy chỉ đa dâm 

Đàn bà mà trong số có Xương, Khúc đắc địa thủ Mệnh, là người thông 
minh, được hưởng phú qúy, nhưng có tính dâm đãng. 

Tỵ, Hợi tọa Quế, Hoa, phi vinh tắc phú 

Cung Mệnh an tại Ty, Hợi có Xương, Khúc tọa thù, gặp nhiều sao sáng sủa 
tốt đẹp hội hợp, nên rất rực rỡ. Có cách này nếu không qúy hiển, cũng là triẹu 
phú. 

Xương, Khúc Liêm Trinh ư Tỵ, Hợi, vi nhân bất thiện tao hình 

Cung Mênh an tại Ty, Hợi có Xương, Khúc tọa thủ gặp Liêm đổng cung, là 
người gian dối, hay khoe khoang, suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, 
thường phải ly tổ bôn ba, lại hay mắc tai họa, nhất là tù tội và không thể sống lâu 
được. 

Xương, Khúc Phá Quân phùng, hình khắc đa lao toái 

Cung Mệnh có Xương, Khúc tọa thủ dù đắc địa hay hãm địa, nếu gặp Phá 
đồng cung, tất suốt đời phải tao tâm khổ tứ và hay bị bắt bớ giam cầm. 

Xương, Khúc, Phá Quân lâm Hổ, Thỏ, Sát, Dương xung phá bôn ba 

Cung Mệnh an tại Dần (Hổ), Mão (Thỏ) có Xương, Khúc tọa thủ, gặp 
Phá đổng cung, gặp Sát tinh, nhất là Kình xung chiếu, nên suốt đòi lao khổ 
thường phải lia bo gia đình, bôn tẩu ở phương xa, lại hay mắc tai họa, tù tội và 
không thể sống lâu dược. 

Xương, Khúc, Lương tinh vị chí thai cương 

Cung Mệnh có Xương, Khúc đắc địa tọa thủ, gặp Lương đổng cung hay 
xung chiếu, nên rất qúy hiên, có uy danh lừng lẫy, 

Xương, Khúc, Cơ Lộc thanh tú, xảo 

Cung Mệnh có Xương, Khúc đắc địa tọa thủ, gặp Cơ, Lộc hội hợp là người 
xinh đẹp và khéo léo. 

Xương, Khúc, Tả, Hữu, hội Dương, Đà đương sinh dị chí 

Cung Mệnh có Xương, Khúc tọa thủ, gặp Tả, Hữu đổng cung, gặp Kình, 
Đà hội hợp, nên trong mình cố nốt ruổi kín và có nhiều tướng lạ. 

Xương, Khúc Lộc Tồn do vi kỳ thị 

Cung Mệnh có Xương, Khúc đắc địa tọa thủ, gặp Lộc đồng cung, là người 
có tài năng xuất chúng. 

Xương, Khúc, Sửu, Mùi, Giáp nhân Dương nữ, kiêm phùng Hổng, Lộc hiển 
phụ chi nhan 

Dương Nữ tuổi Giáp mà cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Xương, Khúc tọa 


- 103 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

chủ đổng cung, gặp Hồng, Lộc hội hợp, là người có đức độ, đáng bậc hiển phụ, 
nhưng hưởng giau sang trọn đời và rất vượng phu ích tử. 

Văn Xương hội Liêm Trinh, chi táng mệnh thiên niên 

Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi, Mão, Dậu, có Xương, Liêm tọa thủ 
đồng cung, nên không thế sống lâu được. 

Văn Xương, Vũ Khúc ư Mệnh Thân, văn vũ kiêm bỉ 

Cung Mệnh Thân, có Xương đắc địa, gặp Vũ đồng cung, là người có tài 
kiêm văn võ, có uy danh lừng lẫy và được hưởng giàu sang trọn đời. 

Văn Xương, Tả Phụ vị chí tam thai 

Cung Mệnh có Xương đắc địa tọa thủ, gặp Tả đổng cung, nên rất qúy hiển. 

Nhị Khúc vượng cung, uy danh hách dịch 

Cung Mệnh, có Khúc đắc địa tọa thủ, gặp Vũ đổng cung, là người có tài 
kiêm văn võ và có uy quyển hiến hách 

Xương, Khúc giáp Mệnh tối vi kỳ 

Cung Mệnh giáp Xương, giáp Khúc, nên rất thông minh và được nhiêu 
người kính trọng, qúy mến. 

Xương, Khúc giáp Mệnh, xuất ngoại đa cận qúy nhân 

Cung Mệnh giáp Xương, giáp Khúc, ra ngoài hay gần được qúy nhân 

Xương, Khúc giáp Trì, qúy nhi thả hiển 

Cung Mệnh có Nhật sáng sủa tốt đẹp tọa thủ, lại giáp Xương, giáp Khúc, 
nên rất qúy hiển và được hưởng giàu sang trọn đời. 

Văn tinh củng chiếu Giả Nghị niên thiếu đăng khoa 

Trong số của Giả Nghị đời Hán, cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp, là có 
Xương, Khúc, Khôi, Việt hội chiếu, vậy cho nên Giả Nghị thông minh, học 
rộng, đỗ đạt rất sớm. Người nào mà cúng Mệnh có cách này cũng thông minh và 
sớrn hiển dạt. 

Nhị Khúc triều viên phùng, Tả, Hữu tướng tướng chi tài 

Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp, có Khúc, Vũ hội chiếu và Tả, Hữu hội hợp, 
là người co tài kiêm van võ, nhưng hiển đạt về võ nghiệp và được hưởng phú qúy 
song toàn. 


- 104 - 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

4.2.16. Khôi , Viêt 

© Đại cương 

+ Cung Mệnh có Thiên Khôi hay Thiên Việt tọa thủ, tất là con trưởng, nếu 
không sau cung đoạt trưởng, lại có vẻ mặt thanh tú, khỏi ngô, mắt sáng, tính tình 
cao thượng và rất thông minh. 

+ Khôi, Việt gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Tử, Phủ 
Xương, Khúc, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc nên co tài kiêm văn võ, có óc lãnh tụ, 
có mưu cơ tổ chức và sớm nhẹ bước thang mây, thường nắm giữ đầu mối những 
công việc lớn. nhỏ liên có uy quyển hiển hách, hay lui tới gần bên bậc nguyên 
thủ, lại được hưởng giàu sang và sống lâu. 

+ Khôi, Việt gặp Tuần, Triệt án ngữ, hay gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội 
hợp, nhất là Sát tinh, Kỵ, Hình, nên suot đời chẳng mấy khi được xứng ý toại 
lòng, công danh trắc trở, nếu được hưởng giàu sang cùng chẳng lâu ben, thường 
có bệnh tạt ở đầu, lại hay mắc tai họa khung khiếp, nhất là về đao thương, súng 
đạn và không thể sống lau được. 

© Nam mệnh 

+ Khôi, Việt thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nên được 
hưởng phú qúy song toàn và sống lâu. 

+ Khôi, Việt gặp Tuần, Triệt án ngữ, hay gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội 
hợp, nên công danh trắc trở hay mắc tai họa, tuoi thọ cũng bị chiết giảm. 

© Nữ mệnh 

+ Khôi, Việt thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, là bậc hiển 
phụ, có danh giá, nhưng hưởng giàu sang, sống lâu và rất vượng phu ích tử. 

+ Khôi, Việt gặp Tuần, Triệt án ngữ, hay gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội 
hợp, nên suốt đời phai lao tâm khổ tứ lại hay mac tai họa, tuổi thọ cũng bị chiết 
giảm. 

© Phú giải 

Khôi Việt tại Mệnh, Thân vì trưởng tử 

Cung Mệnh, Thân, có Khôi, Việt tọa thủ, tất là con trưởng, nếu không, sau 
cũng đoạt trưởng. 

Thiên Khôi, Thiên Việt, tái thế văn chương 

Cung Mệnh có Khôi, Việt tọa thủ, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, 
nhất là văn tinh, như Xương, Khúc, Khoa, Tuế, Tấu là người có văn tài lỗi lạc, và 
sớm nhẹ bước thang mây. 

Khôi, Việt phụ tinh, vi phúc thọ 

Cung Mệnh có Khôi, Việt tọa thủ, lại gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội 
hợp, nên được hưởng phúc và sống lâu. 

Khôi, Việt tại Mệnh, Thân, da chiết quế 


- 105 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

Cung Mệnh, Thân có Khôi, Việt tọa thủ, tất đi thi đỗ cao ví như được bẻ 
cành quế. 

Khôi, Việt, Cương, Khúc, Lộc Tồn, Hình, Sát vô xung đại phú qúy 

Cung Mệnh có Khôi, Việt tọa thủ, gặp Xương, Khúc, Lộc hội hợp, may 
mắn lại không bị Sát tinh hay Kỵ, Hình xam phạm, nên được hưởng phú qúy đến 
cực độ và sống lâu. 

Khôi, Việt trùng phùng Sát, cố tật vưu đa 

Cung Mệnh có Khôi, Việt tọa thủ, gặp Sát nên có nhiều bệnh tật không thế 
chữa khỏi được. 

Khôi tinh lâm Mệnh, vị chí tam thai 

Cung Mệnh có Khôi tọa thủ, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp, nên rất qúy 
hiển. Nếu Cung Mệnh an tại Ngọ, có Khôi tọa thủ, gặp Tử đồng cung, chắc 
chắn là có uy danh lừng lẫy, và được hưởng giàu sang trọn đời. 

Khôi tinh giáp Mệnh vi kỳ cách 

Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp, giáp Khôi, giáp Việt nên rất thông minh, 
sớm hiển đạt, được nhiều người kính trọng, yêu mến, ra ngoài hay được qúy 
nhân Phủ trợ. 

Giáp Qúy, Giáp Lộc, thiếu nhân tri 

Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp, giáp Khôi, Việt, Lộc, nến rất qúy hiến và giàu 
có, ít người sánh kịp. 


4.2.17. Lôc Tồn 

© Đại cương 

+ Cung Mệnh có Lộc Tồn tọa thủ, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, 
là người thông minh, học rộng, tính nhân hậu, từ thiện, co tài tổ chức, có nhiều 
sáng kiến lạ và biết ứng biến, suốt đời được hưởng giàu sang, được nhiều người 
kính trọng và sống lâu. 

+ Lộc gặp Tử, Phủ, Xương, Khôi, Việt, Mã hội hợp thật là rực rỡ tốt đẹp. Có 
cách này, chac chắn là được hưởng phú qúy trọn đời, co uy quyển hiển hách, tuổi 
thọ cũng gia tăng. 

+ Lộc gặp Quang, Qúy, Quan, Phúc, Riêu, Y hội hợp, nên chuyên nghề 
thuốc, sau rat nổi tiếng. 

+ Cung Mệnh có Lộc tọa thủ, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất 
là Không, Kiếp, Hao, Kỵ, Tuế là người biển lận, ích kỷ và gian quyệt, thường 
sớm khắc một trong hai thân, hay phải sớm ha bỏ giá đình, lang thang bôn tẩu ở 
phương xa, suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, Vi cong danh trắc trở, 
tài lộc thiếu thốn, nếu có nhiều tiền của, lại hay bị mất cầp, lừa đảo, khó tránh 


- 106 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

được những tai họa khủng khiếp, và rất dễ mắc tù tội, tuổi thọ cũng bị chiết giảm. 

© Nam mệnh 

+ Lộc thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa rốt đẹp hội hợp, nhất là Tử, Phủ, 
Xương, Khúc, Khôi, Viẹt nên được hưởng phú qúỵ trọn đời, co uy danh lừng lẫy 
và sống lâu. 

+ Lộc gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Không, Kiếp, Hao, Ky, Tuế 
nên suốt đời quẫn bách, buồn phiền vi vợ con, thường phải sớm ly tổ, lại hay mắc tai 
họa và không thể sống lâu được. 

© Nữ mệnh 

+ Lộc thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nên rất đoan 
chính, được hưởng giàu sang trọn đời và rất vượng phu ích tử. 

+ Lộc gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, cũng không có tính dâm đãng, 
nhưng suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, và phải hay buồn khổ vì 
chồng con. 

© Phú giải 

Lộc Tổn hậu trọng đa y thực 

Cung mệnh có Lộc tọa thủ, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nên suốt 
đời được hưởng giàu sang, được an miếng ngon, mạc đổ tốt. Nếu Cung Mệnh an 
tại Hợi, có Lộc tọa thủ, gạp nhiều sao sáng sua tốt đẹp hội hợp, chắc chắn là tài 
quan song mỹ, được hưởng phú qúy đến cực độ. 

Lộc Tổn tại viên, chi tứ tổ nghiệp 

Cung Mệnh có Lộc tọa thủ, nên có của cải do tiền nhân để lại. 

Lộc triều viên, thân vinh qúy hiển 

Mệnh sáng sủa tốt đẹp, có Lộc chiếu, nên rất qúy hiển. 

Lộc Tổn Tý, Ngọ vị, Mệnh, Thên, Thiên Di phùng chi, lợi lộc nghi 

Cung Mệnh, Thân hay Thiên Di an tại Tý, Ngọ, có Lộc tọa thủ, gặp nhiều 
sao sáng sua tốt đẹp hội hợp, nên rất giàu sang, tiền của chất đống lên trong kho 
lẫm. 


Lộc phùng xung Phá, cát dã thành hung 

Cung Mệnh có Lộc tọa thủ, gặp Phá xung chiếu nên rất mờ ám xấu xa. Có 
cách này, nên tiền tài thiếu thốn, suot đời phải lo lắng vi sinh kế, và hay mắc tai 
họa. 

Song Lộc thủ Mệnh, Lã Hậu chuyên quyển 

Cung Mệnh có Lộc Tồn và Hóa Lộc tọa thủ đổng cung, gặp nhiều sao 
sáng sủa tot đẹp hội hợp, là người độc đoán, có óc lãnh tụ va thích chuyên quyển 
như Lã Hậu đời Hắn vạy. 

Song Lộc trùng phùng, chung thân phú qúy 


- 107 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

Cung Mệnh có Lộc Tổn tọa thủ, gặp Hóa Lộc chiếu, hay có Hóa Lộc tọa 
thủ, gặp Lộc Tồn chiếu, hay có Lộc Tồn, Hóa Lộc tọa chủ đồng cung và nhiều 
sao sang sủa tốt đẹp hội hợp, chắc chắn là được hưởng giàu sang trọn đời. 

Minh Lộc, Ám Lộc, vị chí công khanh (Cẩm thượng thiêm hoa) 

Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp, có Lộc Tồn tọa thủ, cung nhị hợp có Hóa 
Lộc tọa thủ, hay cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Hóa Lộc tọa thủ, cung nhị hợp 
có Lộc Tổn tọa thủ, như vậy thật là rực rỡ. Có cách này như gấm thêu hoa, chắc 
chắn là được hưởng giàu sang, có quan chức lớn và uy quyển hiển hách. (Trường 
hợp Minh Lộc, Ám Lộc cồn gọi là Uyên Ương Lộc Hội). 

Lộc, Mã tối hỷ giao tri, chúng nhân sủng ái 

Cung Mệnh Lộc tọa thủ, gặp Mã xung chiếu, hay Mã tọa thủ, Lộc xung 
chiếu, như vậy thật là rực rỡ tốt đẹp. Có cách này, tất được hưởng giàu sang dễ 
kiếm tiền và được nhiều người mến chuộng. 

Lộc đáo, Mã đáo kỵ Kiếp, Không, Tuế 

Cung Mệnh có Lộc tọa thủ gặp Mã xung chiếu, hay có Mã tọa thủ gặp Lộc xung 
chiếu, nếu lại gặp thêm Kiếp, Không, Tuế hội hợp, tất là mờ ám xấu xa. Co cách này, 
nên suốt đời chẳng mấy khí được xứng ý toại lòng, công danh trắc trở, hay phải lo lẳng 
về sinh kế và khó tránh thoát được tai họa. 


4.2.18. Tả, Hữu 

© Đại cương 

+ Cung Mệnh có Tả Phụ hay Hữu Bật tọa thủ, lại gặp nhiều sao sáng sủa 
tốt đẹp hội hợp, nên thân hình đầy đặn, tính nhân hậu, khoan hòa, thẳng thắn, 
hay cứu giúp những người khốn cùng và có nhiều mưu trí. 

+ Tả, Hữu gặp Tử, Phủ, Xương, Khúc, Khôi, Việt hội hợp cùng với Khoa, 
Quyển, Lộc tất trong mình có nhiều nốt ruồi kín hợp với qúy tướng. Vậy cho 
nên được hưởng phu qúy trọn đời, có danh tiếng lừng lẫy, tuồi thọ cũng gia tăng. 

+ Tả, Hữu hội hợp với Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, Long, Phượng, tất chuyên 
về nghề thuốc, sau rất khá giả. 

+ Tả, Hữu gặp nhiều sao mờ ám xấu xa, hay Sát tinh hội hợp, tất trong mình 
có nhiều rỗ sẹo, thường mang tật, tính rất gian trá, hiểm độc, hay lừa đảo, hại 
người, suốt đời cùng khổ cô đơn, khó tránh thoát được những tái họa khủng 
khiếp, tuổi thọ lại bị chiết giảm. 

+ Cung Mệnh có Tả, Hữu tọa thủ dù gặp nhiều sao sáng sủa tốt dẹp hội hợp, hay 
gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, cũng phải sớm ly tổ hay sớm lìa bỏ gia đình, tự 
tay lập nghiệp ở phương xa. 

© Nam mệnh 

+ Tả, Hữu thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, là người thông 

- 108 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

minh, học rộng, văn YÕ kiêm toàn, được hưởng giàu sang đến tột bực. 

+ Tả, Hữu gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp nhất là Cự, Phá hãm địa 
hay Sát tinh hội hợp, tất phải mang tàn tật, suốt đời cùng khổ và thường yếu tử. 

© Nữ mệnh 

+ Tả, Hữu chủ Mệnh, gặp nhiều sao sảng sủa tốt đẹp hội hợp, là người siêng 
năng, hiển hậu, giàu có hon người và rất vượng phu ích tử. 

+ Tả, Hữu gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hay Sát tinh hội hợp, là hạng bất 
chính, khắc hại chồng con, dù có được hưởng giấu sang củng chẳng được lau 
bển, nếu chết non ấy là may mắn. 

© Phú giải 

Tả Phụ, Hữu Bật chung thân phúc hậu 

Cung Mệnh có Tả, Hữu tọa thủ, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, 
nên suốt đời được hưởng phúc, gặp nhiều may mắn và sổng lâu. 

Tả, Hữu đổng cung, phi la y tử 

Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi, có Tả, Hữu tọa thủ đổng cung, lại gặp nhiều sao 
sáng sủa tot đẹp hội hợp, nhất là Khoa, Quyển, Lộc tất được hưởng phu qúy song toàn, 
ví như người mặc áo gấm tía. 

Mộ phùng Tả, Hữu tôn cư bát tọa chi qúy 

Cung Mệnh an tại Tứ Mộ, có Tả, Hữu tọa thủ, lại gặp thêm nhiều sao sáng 
sủa tốt đẹp hội hợp, nên rất qúy hiển. Tả, Hữu tọa thủ tại Tứ Mộ sáng sủa hơn là 
tại các vị trí khác. 

Phụ, Bật ái nhập mộ cung, nhược phùng đế vương, văn đoàn, võ cách, 
hoạnh phát danh tài 

Cung Mệnh an tại Tứ Mộ có Tả, Hữu tọa thủ, là hợp cách: nếu lại gặp 
Tử Vi, hay Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương (Văn đoẳn) hội hợp, hay Sát, Phá, Liem, 
Tham (Võ cách) họi hợp, tất hoạnh phát công danh và được hưởng giàu sang trọn 
đời 


Tả, Hữu, Kình Dương, tao hình lục 

Cung Mệnh có Tả, Hữu tọa thủ, lại gặp Kình Dương hội hợp, nên hay mắc 
tù tội và suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng. 

Tả, Hữu, Khôi, Việt ư phúc thọ 

Cung Mệnh có Tả, Hữu tọa thủ, lại gặp Khôi Việt tọa thủ, nên được hưởng 
phúc và song lâu. 

Tả, Phủ đồng cung, tôn cư vạn thừa 

Cung Mệnh có Tả, Hữu tọa thủ đồng cung, nên được hưởng giàu sang 
sung sướng. Nếu cung Mệnh an tại Tuất, co cách này thật là toàn mỹ, phú qúy 
đến tột bực 


- 109 - 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

Hữu Bật, Thiên Tướng phúc lai lâm 

Cung Mệnh có Hữu, Tướng tọa thủ đồng cung, nên được hưởng phúc 
sống lâu. Trong trường hợp này nếu Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi, tất được hưởng 
phú qúy, nhưng không bển. Nếu cung Mệnh an tại Mão, Dậu chẳng mấy khi 
được xứng ý toại lòng. 

Tả, Hữu giáp Mệnh vi qúy cách 

Cung Mệnh có nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, lại giáp Tả, giáp Hữu, 
nên rất qúy hiển, có danh tiếng lừng lẫy, được nhiều người kính phụcT 

Phụ, Bật giáp Đế phúc lai lâm 

Cung Mệnh có Tử Vi tọa thủ, lại giáp Tả, giáp Hữu nên được hưởng phúc, 
có danh giá uy quyển. 

Tả, Hữu, đơn thủ chiếu Mệnh, ly tông thứ xuất 

Cung Mệnh có Tả, Hữu hoặc xung chiếu, hoặc hội chiếu, tất phải sớm lìa 
bò gia đình, lập nghiệp ở phương xa. Trong trường hợp này, nếu cung Mệnh có 
nhieu sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng giàu sang và sống lâu. Trái lại, 
nếu cung Mệnh có nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp7 tất cùng khổ cô đơn, trong 
đời gặp nhiều nỗi gian truân vất vả và thường yểu tử. 


4.2.19. Kình Dương 

© Đại cương 

+ Cung Mệnh có Kình, Dương đơn thủ, nên thân hình cao và thô, da xám, mặt 
choắt, hầu lộ7 mắt lồi. 

+ Kình đắc địa, nên tính khí cương cường, quả quyết, dũng mảnh, lắm cơ 
mưu, thích mạo hiểm, nhưng hay kiêu cang tự đắc. 

+ Nhưng nếu Kình hãm địa, thì tính khí lại hung bạo, liều lĩnh, bướng binh, 
ngang ngạnh và gian trá. 

+ Kình tọa thủ tại Dần, Thân, tai hại nhất đối với tuổi Giáp Mậu, thường phải 
phá tán tổ nghiệp, mang tật trong mình, suốt đời sầu khổ, có sớm rời xa quê hương, 
mới mong song lâu được. Trong trường hợp này, nếu may mắn có nhiều sao sáng sủa 
tốt đẹp hổi hợpT thì tại khéo léo về thủ cong. 

+ Kình tọa thủ tại Mão, Dậu, tất chân tay có thương tích và mắt rất kém. 

+ Kình gặp Nhật hay Nguyệt đổng cung, tất trai khắc vợ, gái sát chổng. 

+ Kình gặp Liêm, Cự, Kỵ đổng cung, tất có ám tật. Nếu Liêm, Cự, Kỵ hãm 
địa, tất chân tay bị thương tàn, hay mắc kiện tụng, tù hình, càng về gia lại càng 
khốn khổ. Đáng lo ngại nhất là tuổi Thìn, Tuất gạp cách này. 

+ Kình gặp Tả, Hữu, Xương, Khúc hội hợp, tất trong mình có nốt ruổi kín 
đáo hay có nhiều rỗ sẹo. 


- 110 - 


Vân Đăng Thái Thứ Lang 


Tử Vi đâu sô tân biên 


© Nam mệnh 

+ Kình đắc địa thủ Mệnh: nên chuyên về quân sự, sau có uy quyển hiển 

hách. 


+ Kình đắc địa gặp Tử, Phủ cũng đắc địa đổng cung, tất buôn bán lớn mà 
trở nên giàu có. 

+ Kình hãm địa, không gặp Tuần, Triệt án ngữ, hay gặp nhiều sao sáng sủa 
tốt đẹp hội hợp cứu giải, thạt là khó tránh thoát được tai họa, tuổi thọ cũng bị 
chiết giảm, còn sống ngày nào còn sầu khổ ngày đó. Trong trường hợp này, nếu 
chẳng may gặp Kình lại thêm Đà, Hỏa, Linh, Kiep, Sát hội hợp, chắc chắn ỉà phải 
chết ở noi đường sá, hay phải phoi thây ở chốn xa trường. 

© Nữ mệnh 

+ Kình đắc địa thủ Mệnh nên rất giàu có và vượng phu ích tử. 

+ Kình hãm địa là hạng hạ tiện, dâm dật, khắc hại chồng con. 

© Phú giải 

Kình, Dưong nhập Miếu, phú qúy thanh dưong 

Cung Mệnh an tại Tứ Mộ, có Kình tọa thủ, lại gặp thêm nhiều sao sáng sủa tốt 
đẹp hội hợp, nên được hưởng phú qúy và có danh tiếng lừng lẫy. Tuổi Thìn, Tuat, Sửu, 
Mui có cách này lại càng qúy hiển. 

Kình Dưong Tý, Ngọ, Mão, Dậu phi yểu chiết nhi hình thưong 

Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ, Mão, Dậu, có Kình tọa thủ, tất phải chết non, 
nếu sống lau, tất phải mang tàn tật và chẳng mấy khi được xứng y toại lòng. 

Mã đầu đới kiêm, phi yểu chiết nhi chủ hình thưong 

Cung Mệnh an tại Ngọ có Kình tọa thủ, ví như kiếm kể cổ ngựa, nên rất 
đáng lo ngại. Nếu Kình lại gặp thêm nhiều Sát tinh hay Sát, Hình, tất phải chết 
yểu một cach thê thảm, nếu sống lâu tất phải mang tàn tật và cùng khổ cô đon. 

Mã đầu đới kiếm, trấn ngự biên cưong 

Cũng như trên, nhưng nếu Kình xa lánh được Sát tinh, hay Sát, Hình và gặp 
thêm nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Lộc, Mã, Khôi, Quyển, tất hiên 
đạt về võ nghiệp, có uy quyển lớn, trọng trấn chốn biên thùy. Tuổi Bính Tuất có 
cách này thật là tài quan sóng mỹ. Con các tuổi khác có cách này, tuy cũng qúy 
hiển, nhưng sự nghiệp chẳng được lâu bển và hay mắc tai họa khủng khiep. 

Kình Dưong, Đổng, Âm, nhi phùng, Phượng, Giải, nhất thế uy danh. 

Cung Mệnh an tại Ngọ có Kình, Đổng, Âm tọa thủ đổng cung, lại gặp 
thêm Phượng, Giải hội hợp, tất hiển đạt về võ nghiệp, lập được chiên công, có uy 
quyển hiển hach, danh tiếng lừng lẫy, giàu sang trọn đời. (Cung Mệnh với vua 
Han Quang Vũ cũng có cách nay). Mệnh an tại Tý, có những sao kể trên cũng 
tốt đẹp, nhưng không rực rỡ như tại Ngọ. 

Kình, Tù, Giáp, Ân, hình trượng nan đào 


- 111 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

Cung Mệnh giáp Kim, Liêm, Tướng, nên khó tránh thoát được tù tội. Nếu 
có quan chức, sau cũng bị bãi cách, suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng. 

Kình Dưong, Hỏa Tướng, oai quyền xuất chúng đổng hành Tham, Vũ, uy 
yểm biên di 

Cung Mệnh an tại Tứ Mộ, có Kình, Hỏa tọa thủ đổng cung, nên có uy 
quyển hiển hách. Nếu Kình, Hỏa, lại gặp thêm Tham, Vũ đổng cung, tất la bậc 
tái thế anh hùng, có danh tiếng lừng lẫy, khiến quân giặc ở chon biền cư Ong phải 
khiếp sợ. 

Kình, Đà, Linh, Hỏa thủ Thân, Mệnh yếu đà bối khúc chi nhân 

Cung Mệnh hay cung Thân có Kình, Đà, Linh, Hỏa hội hợp, là người gù 
lưng hay co tật ở lưng. Nếu những sao kể trên lại hãm địa, tất suot đời cùng khổ 
cô đon, hay phải chết một cách thê thảm. 

Dưong, Đà, Hỏa, Linh phùng phát tài, hung tắc kỵ 

Cung Mệnh có Kình, Đà, Hỏa, Linh họp nếu gặp thêm nhiều sao sáng sủa 
tốt đẹp hội hợp, tất có tài lộc, nhưng nếu gặp thêm nhiều sao mờ ám xấu xa, tất 
suốt đời cùng khổ, sau lại mắc tai họa mà chết một cách tang thư Ong. 

Mệnh, Dưong, Đà gia Kiếp, thọ giảm 

Cung Mệnh có Kình hay Đà tọa thủ, gặp Kiếp đổng cung, nén giảm thọ. 

Giáp Dưong, giáp Đà vi khất điếu 

Cung Mệnh xấu xa, tại giáp Kình, giáp Đà, nên suốt đời cùng khổ, lang 
thang phiêu bạt, đôi khi phải đi ăn xin. 

Dưong, Đà giáp Kỵ vi bại cục 

Cung Mệnh có Kỵ tọa thủ, lại giáp Kình, giáp Đà nên suốt đời nghèo túng, 
khổ sở, và hay mắc tai họa. Chí có sớm xa gia đĩnh may ra mới được an thân và 
no com ấm áo 

Kình, Hư, Tuế, Khách gia lâm, mãn thế đa phùng tang sự 

Cung Mệnh có Kình tọa thủ, lại gặp thêm Hư, Tuế, Khách hội hợp, nên 
suốt đời sau khổ, trai sát vợ, gái khắc chồng, nếu không, cũng phải sớm xa cách 
cha mẹ anh em. 

Lý Quảng sức dịch vạn chứng 

Cung Mệnh có Kình, Lực tọa thủ đổng cung, nên thân hình lực lưỡng 
có sức khỏe địch được muôn người như Lý Quảng đời Hán vậy. (Mệnh của Lý 
Quảng có Kình, Lực tọa thủ đổng cung). 

Kình Dưong phùng Lực Sỹ, Lý Quảng nan phong 

Cung Mệnh có Kình, Lực tọa thủ đổng cung, là người tài giỏi, lập được 
nhiều công trạng, nhưng không được người trên xét đen để phong thưởng, 
cũng như Lý Quảng lập được chiến công oanh liệt mà không được nhà vua 
phong tước. 


- 112 - 


Vân Đăng Thái Thứ Lang 

4.2.20. Đà La 


Tử Vi đâu sô tân biên 


+ Cung Mệnh có Đà La tọa thủ, nên thân hình cao dài, hơi gầy, da xám, 
lông tóc rậm rạp, mặt thô, răng xấu, mắt kém. 

+ Đà đắc địa là người can đảm, dũng mãnh, nhưng thâm trầm, có mưu cơ, 
thủ đoạn. 

+ Đà hãm địa là người hung bạo, gian hiểm, độc ác và dâm dật trong mình 
thường có tỳ vết hay có nhiều rỗ sẹo. 

+ Đà hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Hỏa, Linh, 
Không, Kiếp, Kỵ, Hình thật là chung thân cùng khổ cô đơn, phải lang thang 
phiêu bạt, lại háy đau răng, đau mắt, thường mắc kiện cáo, tu tội, mắc những 
tai nạn khung khiếp, nếu chân tay không bị thương tàn và nếu mắt không có tật, 
tất không thể sông lâu được. 


4.2.21. Hỏa , Linh 

© Đại cương 

+ Cung Mệnh có Hỏa Tinh hay Linh Tinh tọa thủ, nên thân hình thô xấu, 
lông tóc vàng hay đỏ, thường có tỳ vết ở chân, tay hay răng miệng, tính ương 
ngạnh, nóng nảy 

+ Hỏa, Linh đắc địa thủ Mệnh, là người can đảm, dũng mãnh, có chí khí 
hiên ngang. Sức khỏe dổi sào và ít khi mầc tai nạn. Người sinh năm Dần, Mão, 
Tỵ, Ngọ có Hỏa, Linh đắc địa thủ Mệnh, là hợp cách. Trong trường hợp này, nếu 
Hỏa Linh lại gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, thì chac chắn là được hưởng 
giàu sang trọn đời. 

+ Người sinh ở phương Đông, Nam, mà cung Mệnh có Hỏa, Linh đắc địa 
tọa thủ, cung là hợp cách, nên cũng được hưởng phú qúy. 

+ Người sinh ở phương Tây, Bắc mà cung Mệnh có Hỏa, Linh đắc địa tọa 
thủ, tuy cung được hưởng giau sáng, nhưng chang được lâu bền. 

+ Cung Mệnh có Hỏa, Linh hãm địa tọa thủ, là người thâm hiểm, gian ác 
và rất liều lĩnh, thường mắc bệnh thẩn kinh hay khí huyết, nên sức khỏe càng 
ngày càng suy kém, suốt đời cùng khổ khó tránh được những tai họa khủng 
khiep, nêu không mang tật trong mình tất phải yểu tử. Chi có sớm xa gia đình, 
làm con nuôi họ khác, may ra mới tạm được an thân. 

+ Người sinh ở phương Tây, Bắc mà cung Mệnh có Hỏa Linh hãm địa tọa 
thủ, thật la nguy khốn đến cung cực. 

+ Cung Mệnh an tại Tứ Mộ, có Hỏa, Linh tọa thủ gặp Tham, Vũ đồng 
cung, rất rực rỡ tốt đẹp. Có cách này chắc chắn là xuất tướng, nhập tinh, van võ 
toàn tài, có uy quyển hiển hách, danh tiếng lừng lẫy, và được hưởng giàu sang 
trọn đời. 


- 113 - 


Vân Đăng Thái Thứ Lang 


Tử Vi đâu sô tân biên 


© Nam mệnh 

+ Hỏa, Linh đắc địa thủ Mệnh, ứng hợp nam sinh và phương hướng của 
nơi sinh, chắc chắn là được hưởng phú qúỵ song toàn và hiền dạt về võ nghiệp. 

+ Hỏa, Linh hãm địa thật rất đáng lo ngại, vì hay mắc phải những bệnh 
tật, tai họa nguy hiểm, suốt đời cùng khổ cô đơn, thường phai sớm lìa bỏ gia 
đinh, lang thang bôn tẩu, nếu chân tay không bị thương tàn, tất không thể sống 
lâu được. 

© Nữ mệnh 

+ Hỏa, Linh đắc địa thủ Mệnh, ứng hợp năm sinh và phương hướng của nơi 
sinh, tất là con nhà khuê các, nhưng có tĩnh cương cường, nong nảy và có gan dạ 
như đàn ông, suốt đời cũng được hưởng giàu sang. 

+ Hỏa, Linh hãm địa, là người hạ tiện, dâm dật, đêm ngủ hay nằm mơ 
thấy đàn ông và thường khắc chong hại con. 

© Phú giải 

Hỏa Tinh, Linh Tinh chuyên tác họa 

Hỏa, Linh là hai sao gây nên tai họa. Nếu Hỏa, Linh đắc địa thủ Mệnh, 
cùng không đáng lo ngại lam. Nhưng nếu Hỏa, Linh hãm địa thủ Mệnh, thật khó 
tránh được những sự chẳng lành. 

Hỏa, Linh tương ngột đa trấn chư bang 

Cung Mệnh có Hỏa đắc địa tọa thủ, gặp Linh chiếu hay có Linh đắc địa 
tọa thủ, gập Hỏa chiếu, hay có Hỏa, Linh đắc địa tọa thủ đồng cung, là người có 
tài ba xuat chúng, thường hiển đạt về võ nghiệp và có uy quyển danh tiếng lừng 
lẫy. 

Hỏa, Linh khả Tỵ, Sửu, Mùi, Việt, Tham, Vũ ưng ngộ lai phùng Kiếp diệu, 
đao binh dị tác tai thương 

Cung Mệnh an tại Sửu Mùi, có Hỏa, Linh tọa thủ (tuy hãm địa nhưng 
cũng không đáng lo ngại) gặp Việt, Tham, Vũ đổng cung, là người xuất tướng 
nhập tướng, hiển đạt ve võ nghiệp, có uy quyển và được hưởng phú qúy trọn đời. 
Nhưng trong trường hợp này nếu cung Mẹnh có thêm Kiếp tọa thủ hay chiếu, 
thật là khó tránh được những tai họa về đao thương, súng đạn. 

Hỏa, Linh, Kình Dương vi hạ cách 

Cung Mệnh có Hỏa, Linh, Kình hội hợp, nên công danh trắc trở, tài lộc 
không được phong túc và hay mắc tai nạn. 

Hỏa, Linh giáp Mệnh vi bại cục 

Cung Mệnh giáp Hỏa, Linh nên suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại 
lòng, thường phải lang thang bôn tẩu ở phương xa. 

Hỏa diệu phùng Tuyệt tại Hợi cung, nhi ngộ Tham, Hình, uy danh quán thế 

Cung Mệnh an tại Hợi có Hỏa, Tuyệt tọa thủ đổng cung, gặp Tham, Hình 


- 114 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

hội hợp, là người dũng mãnh, có chí khí hiên ngang, hiển đạt về võ nghiệp, uy 
danh lừng lẫy. 

Linh phùng Mã, nhi ngộ Dương, Đà, hữu tật tứ chi 

Cung Mệnh có Linh, Mã tọa thủ đổng cung, lại gặp Kình, Đà hội hợp, nên 
chân tay tan tạt. 


4.2.22. Không , Kiếp 

© Đại cương 

+ Cung Mệnh có Địa Kiếp hay Địa Không đơn thủ, nên thân hình thô xấu, 
da kém vẻ tươi nhuận. 

+ Kiếp, Không đắc địa, là người kín đáo, hay suy xét, có mưu trí và rất can 
đảm, nhưng sự nghiệp thăng trầm giàu sang như đám mây nổi vật vờ. 

+ Kiếp, Không, hãm địa là người gian tà, xảo quyệt, ích kỷ và biển lận, suốt 
đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, lại thường mang tật trong mình. 

+ Cung Mệnh có Kiếp, Không tọa thủ, dù đắc địa hay hãm địa, cũng thưởng 
hay mắc bệnh đau phổi, khó thở, nghẹt cuống họng, nếu không, cũng mac bệnh 
ngoài da như ghẻ lở, ung nhọt có mủ. 

+ Kiếp, Không đắc địa hội hợp với Tử, Phủ cũng đắc địa, lại thành mờ ám 
xấu xa, thật là khó tránh được tai họa. Trong trường hợp này, nếu Tử, Phủ hãm 
địa lại càng nguy khốn, ví như người bị vây hãm ở chốn hiểm nghèo. 

+ Kiếp, Không hãm địa hội hợp với Tử, Phủ đắc địa, cùng không đáng lo 
ngại lắm. Trong trường hợp này, nếu Tử, Phủ cũng hãm địa, tất tuổi thọ bị chiết 
giảm, mà hung họa đầy dẫy, khống kể xiết được. 

+ Kiếp, Không hội hợp với nhiều Sát tinh, tất trai thì khắc vợ, gái thì 
khắc chổng. Nếu những sao kể trên cùng đắc địa thì cũng được hưởng giàu sang 
trong một thời gian ngắn, nhưng nếu cùng hãm địa, thật rất đáng lo ngại, suốt đời 
phải lao tâm kho tứ, khóc nhiều hơn cười. 

+ Kiếp, Không hội hợp với Đào, Hổng, nên duyên tình dang dở, thường 
phải cưới xin đến hai lần, lại hay mắc bệnh hoa liễu, tuổi thọ cũng bị chiết giảm. 

© Nam mệnh 

+ Kiếp, Không đắc địa thủ Mệnh, nên làm việc gì cũng mau chóng, nhưng 
sự nghiệp chẳng được lẩu bển. 

+ Kiếp, Không hãm địa là hạng gian xảo, ty tiện, nếu hội hợp với nhiều sao 
mờ ám xấu xa, thật là suốt đời cùng khổ có đơn, khó tránh được tai họa. 

© Nữ mệnh 

+ Kiếp, Không đắc địa chủ Mệnh là người cương cường, có mưu lược và 
can đảm như đàn ông, làm việc gì cũng chóng thành tựu, nhưng chẳng được lâu 

- 115 - 


Vân Đãng Thái Thứ Lang 

bển. 


Tử Vi đâu sô tân biên 


+ Kiếp, Không hãm địa, nên khắc chồng hại con, suốt đời khốn khổ. 

+ Kiếp, Không, dù đắc địa hay hãm địa, hội hợp với Đào, Hổng, tất khó giữ 
được toàn danh tiết và thường là hạng hồng nhan bạc mệnh. 

© Phú giải 

Địa Kiếp độc thủ thị kỷ phi nhân 

Cung Mệnh có Kiếp đơn thủ, là người ích kỷ. 

Kiếp, Không, Tỵ, Hợi, đổng vị, tảo đạt công danh. 

Cung Mệnh an tại Ty, Hợi có Kiếp, Không tọa thủ đồng cung, nên công 
danh sớm đạt, nhưng chẳng được lâu bền. 

Sinh sử Kiếp, Không do như bán thiên chiết sí 

Kiếp, Không hãm địa thủ Mệnh (Mênh an tại Tứ Sinh) nên không thể sống 
lâu được, ví như con chim đang bay bị gãy cánh ở lưng chừng trời. 

Dần, Thân, Kiếp, Không nhi ngộ Qúy tinh thăng trầm vô độ 

Cung Mệnh an tại Dẩn Thân, có Không hay Kiếp tọa thủ, gặp nhiều sao 
sáng sủa tot đẹp hội hợp, tất trên đường đời gặp nhiều bước thăng trầm, công 
danh tiền tài như đám mây nổi, tụ tán thất thường. 

Kiếp, Không giáp Mệnh vi bại cục, chủ bần tiện 

Cung Mệnh an tại Ty, Hợi, giáp Kiếp, Không, là người nghèo hèn, suốt 
đời vất vả, thường phải sớm ha bo gia đình, lang thang phiêu bạt nơi góc bể chân 
trời. 


Kiếp, Cơ ngộ Hỏa, tất ngộ hỏa tai 

Cung Mệnh có Kiếp, Cơ tọa thủ đổng cung, gặp Hỏa hoặc cũng đổng 
cung, hoặc xung chiếu, tat hay gặp hỏa tai, như cháy nhà, phỏng lửa,... 

Mệnh trung ngộ Kiếp, Tham do như lãng lý hành thuyền 

Cung Mệnh có Kiếp, Tham tọa thủ đổng cung, ví như ngồi thuyền trôi trên 
sông cả. Co cách này, thật là suốt đời lao khổ, phải lang thang phiêu bạt nay đây 
mai đó và hay mắc tai nạn sông nước. 

Kiếp, Không hà hiểm Tỵ, Hợi, Tướng, Mã đổng cư chi hội Khoa tinh loạn 
thế phùng quân nhi cách 

Cung Mệnh an tại Ty, Hợi, cứ Kiếp, Không, Tướng, Mã tọa thủ đổng cung, 
gặp Khoa hoặc cũng đồng cung hoặc xung chiếu, là người tài giỏi, tìm được chan 
chua trong thời loạn và lạp nên sự nghiệp lớn lao trong cảnh trúc chẻ tro bay, 
khói lửa ngập trời. 

Kiếp, Phủ, Khốc, Khách, mạc ngộ Cự, Dương chung thân đa lệ 

Cung Mệnh có Kiếp tọa thủ, gập Phủ, Khốc, Khách hội hợp cùng với Cự, 
Nhật, nên suốt đời cô đơn sầu khổ. 


- 116 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

Nhan Hổi yếu tử do hữu Kiếp, Không, Đào, Hổng Đà, Linh thủ Mệnh 

Ông Nhan Hổi, học trò Đức Khổng Tử, chết non vì cung Mệnh có Kiếp, 
Không, Đào, Hổng, Đà, Linh tọa thủ đổng cung. Người nào ma cung Mệnh có 
cách này cũng khong thể sống lâu được. 


4.2.23. Tứ Hóa 

© Hóa Lộc 

+ Cung Mệnh có Hóa Lộc tọa thủ, nên rậm râu tóc, tính thẳng thắn, 
lưong thiện, rất thông minh, sành ăn uống, suốt đời được ăn miếng ngon, mặc 
đổ tốt. 

+ Lộc gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Tử, Phủ, Khoa, 
Quyển, tất được hưởng giàu sàng trọn đời. 

+ Lộc gặp Song Hao hay Sát tinh hột họp, tất hay tiêu pha hoang phí, nếu 
tiền tài cũng hao tán, không thể giữ của bển lau được. 

© Hóa Quyển 

+ Cung Mệnh có Hóa Quyển tọa thủ, nên trong mình có tướng lạ, tính kiêu 
căng và tự đac. 

+ Quyển gặp Từ, Phủ hội hợp, nên thân hình đẫy đà, có oai phong, có 
quan chức và uy quyển hiển hách. 

+ Quyển gặp Cự, Vũ hội hợp hay xuất tướng nhập tướng và được nhiều 
người kính nể. 

+ Quyển gặp Sát tinh hội hợp, tất hay liều lĩnh, trước khi làm bất cứ một 
việc gì cũng khong suy tính cẩn thận. Vậy cho nên suốt đời chẳng mấy khi được 
xứng ý toại lòng, lại hay mắc tai họa, kiện cáo và hay phải buồn phiền vì con cái. 

+ Quyển gặp Tuần, Triệt án ngữ, nên công danh trắc trở, trong đời thành ít, 
bại nhiều. 

© Hóa Khoa 

+ Cung, Mệnh có Hóa Khoa tọa thủ, nên vẻ mặt thanh tú, tính nhân hậu, 
có lòng từ thiện và rất thông minh. 

+ Khoa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Tử, Phủ, Xưong, 
Khúc, Khôi, Việt, tất đi thi đỗ cao, có quan chức lớn, có uy quyển hiển hách va 
danh tiếng lừng lẫy. Trong trường hợp này, nếu có nhiều Sát tinh xâm phạm, thì 
cũng phải đoán là bậc mo phạm có vằn tài xuất chúng. 

© Hóa Kỵ 

+ Cung Mệnh có Hóa Kỵ tọa thủ, nên thường phải mang tật ở chân tay hay 
ở mắt, tính nông nổi, hay nhầm lẫn, trước khi làm bất cứ một việc gì, cũng không 
suy xét cần thận7 lại hay mắc thị phi khẩu thiệt. 


- 117 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

+ Kỵ gặp Nhật, Nguyệt hội hợp, bất cứ tại vị trí nào, cũng phải đoán là hay 
đau mắt và mắt rất kém. 

+ Kỵ đắc địa, gặp Nhật, Nguyệt sáng sủa đồng cung, ví như mây năm sắc 
vương vấn trên nền trời. Có cách này, chac chắn là được hưởng giàu sang trọn 
đời. 


+ Kỵ đắc địa, gặp Nhật, Nguyệt mờ ám hội hợp, nên sức khỏe rất kém và 
công danh trắc trở. 

+ Ky hãm địa, gặp Nhật, Nguyệt mờ ám, Hình nên hay đau yếu, suốt đời 
cùng khổ cô đơn, khó tránh thoat được những tai họa khủng khiep, thường phải 
lang thang phiêu bạt và yểu tử. 

+ Kỵ gặp Cự hay Tham đổng cung, nên rất dễ mắc tai nạn về sông nước, 
hay bị bắt bớ giam cầm. Đàn bà con gáĩ có cách này, ví như ngọc có vết 

+ Kỵ gặp nhiều Sát tinh đắc địa hội hợp, nên danh tài hoạnh phát, nhưng 
sau lại hoạnh phá, suốt đời bôn ba lưu lạc. Trong trường hợp này, neu Sát hãm 
địa, tất phải nghèo khổ, hay mắc tai họa khủng khiếp và không thể sống lâu được. 

+ Kỵ gặp Xương, Khúc, Khôi, Việt hội hợp, là người có học, nhưng không 
hiển đạt. 

+ Kỵ gặp Tuế, Đà hội hợp là người lắm điểu, hay mắc thị phi, kiện cáo, tai 
thường bị ù, đôi khi bị điếc, tuổi thọ cũng bị chiết giảm. 

+ Kỵ gặp Đào, Hồng đồng cung, nên hay vướng vào lưới tình, đau khổ vì 
tình, hôn phoi cũng trắc trở. Đan bà con gái có cách này là người bất chính, khó 
mà giữ được toàn danh tiết trước khi lây chồng, hay phải lo buồn vì chổng con và 
thường hay yểu tử. 

© Phú giải 

Hóa Lộc hoàn vi hảo, hưu hướng Mộ trung tàng 

Lộc và sao tốt đẹp, nhưng nếu Lộc thủ Mệnh tại Tứ Mộ lại kém tốt đẹp, vì 
ở đây Lộc như bị chôn vùi lấp kín. Vậy cho nên có cách này không thể thành đại 
phú được. Trong trường hợp Lộc thu Mệnh tại Tứ Mộ, nếu gặp Tham, Vũ đồng 
cung, thật là rực rỡ, vì đủ bọ sao thuận vị. Có cách này, chắc chắn là được hưởng 
giàu sang trọn đời, tiền của chất đống lên trong kho lẫm. 

Hóa Lộc đắc địa Dần Mão, cố thủ tham tài 

Cung Mệnh an tại Dần, Mão, có Lộc tọa thủ, là người giàu có khéo giữ của. 

Hóa Lộc Tý Ngọ, Phu Tử văn chương quán thế 

Người nào có cung Mệnh an tại Tý, Ngọ, mà có cách trên đây, cũng thường 
là bậc VI nhân có văn tài xuất chúng sự nghiệp lớn lao và danh tiếng lừng lẫy. Số 
Đức Khổng Tử có cung Mệnh an tại Tý, có Lương tọa thủ, gặp Lộc Tổn, Hóa Lộc 
hội hợp, vạy cho nên không những ngai có tài kinh bang tế thế, mà lại còn có biệt 
tài về văn chương, san định được năm kinh và được đời sau tôn là Vạn thế sư 
biểu. 


- 118 - 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

Hóa Lộc, củng Lộc, định vi văn võ toàn tài 

Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp, có Hóa Lộc hợp chiếu, Lộc Tổn xung 
chiếu, hay có Liêm Trĩnh hợp chieu, Hóa Lộc xung chiếu, là người có tài kiêm 
văn võ, được hưởng giàu sang trọn đời. 

Lưỡng Lộc Ngọ Dẩn nhi phùng Tử, Vũ, Đinh, Kỷ, âm nam phú đa danh thọ 

Âm nam tuổi Đinh Kỷ, có cung Mệnh an tại Tý Ngọ, có Hóa Lộc hay Lộc 
Tồn tọa thủ, gặp Tử, Vũ hội hợp, tất được hưởng phú quy và sống lâu. Trong 
trường hợp này, nếu cung Mệnh đã có một Lộc tọa thu, lại có thềm một Lộc nữa 
chiếu thì thật là toàn mỹ. Các tuổi khác có cách này cùng được hưởng giàu sang 
và trường thọ, nhưng du sao cùng không bằng tuổi Đinh, Kỷ. 

Lộc phùng Lưong miếu, bảo tư tài ích dữ tha nhân 

Cung Mệnh có Lộc tọa thủ, gặp Lương miếu địa đồng cung là người 
giàu, hay đem của riêng đi giúp đỡ người khác. 

Song Lộc cư nhị ngộ Cơ, Lương phú gia địch quốc 

Cung Mệnh có Hóa Lộc hay Lộc Tồn tọa thủ, gặp Cơ, Lương hội hợp là 
người rất giàu. Trong trường hợp cung Mệnh an tại Dẩn, Thân, có một Lộc tọa 
thủ gặp Cơ Lương đồng cung, và gặp một Lộc nữa chiếu, thật là rực rỡ tốt đẹp. Có 
cách này chắc chần triệu phu. 

Mệnh vô Chính diệu, hoan ngộ Tam Không, hựu Song Lộc, phú qúy khả kỳ. 

Cung Mệnh vô Chính diệu, có Tuần, Triệt án ngữ và Thiên, Địa Không hội 
hợp, thật la rực rỡ tốt đẹp. Trong trường hợp này, nếu cung Mệnh lại có thêm Lộc 
Tồn, Hóa Lộc hội hợp, tat được hưởng giàu sang, nhưng chẳng được lâu bển. 

Quyển, Lộc trùng phùng, tài quan song mỹ 

Cung Mệnh có Quyển tọa thủ, gặp Lộc chiếu hay có Lộc tọa thủ gặp 
Quyển chiếu, hay có Quyển, Lộc tọa thu đổng cung, chắc chắn là được hưởng 
phu qúy song toan. 

Quyển, Lộc Mệnh phùng, kiêm hợp cát, uy danh lừng lẫy quyển áp chúng 

Cũng như trên, nhưng nếu cung Mệnh lại có thêm nhiều sao sáng, sủa tốt 
đẹp hội hợp, tất uy quyển hiển hách, khiến mọi người phải kính nể. 

Quyển Lộc, trùng phùng Sát thấu, hư dụ chi long 

Cung Mệnh có Quyển, Lộc trùng phùng, nhưng nếu lại có thêm nhiều sao 
mờ ám xấu xa hội hợp, hay bị nhiều Sat tinh xâm phạm, tất chì có hư danh bể 
ngoài mà thôi. 

Quyển, Khốc đổng cung, minh danh vụ thế 

Cung Mệnh có Quyển, Khốc tọa thủ đổng cung, tất có uy danh lừng lẫy. 

Nếu cung Mệnh an tại Ty, Ngọ, có Quyển, Khốc tọa thủ đổng cung, thật ỉa toàn 
mỹ, chắc chắn được hưởng giàu sang và có quyển thế. 

Khoa, Lộc tuần phùng, Chu Bột thản nhiên nhập tướng 


- 119 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

Cung Mệnh có Khoa tọa thủ, gặp Lộc chiếu, hay có Lộc tọa thủ gặp Khoa 
chiếu, hay có Khoa, Lộc tọa thủ đồng cung lại có thêm nhiều sao sáng sua tốc 
đẹp hội hợp, tất cỏ quan chức lớn, xuất tướng nhập tướng. Số Chu Bột đời Hán 
được phong tướng, có cung Mệnh đắc cách này. 

Khoa mình, Lộc ám, liệt vị tam thai 

Cung Mệnh có Khoa tọa thủ, cung nhị hợp có Lộc tọa thủ nên rất qúy hiển. 

Khoa, Lộc, giáp vi qúy cách 

Cung Mệnh giáp Khoa, giáp Lộc là người có danh giá. 

Khoa Mệnh Quyển triều, đăng chung giáp đệ 

Cung Mệnh có Khoa tọa thủ, gặp Quyển chiếu tất đi thi đỗ cao và có quan 
chức lớn. 

Khoa, Quyển, Lộc hợp, phủ qúy song toàn. 

Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp, lại có Khoa, Quyển, Lộc hội hợp, nên được 
hưởng giàu sang trọn đời. 

Khoa, Quyển, Lộc vọng danh dự chiêu trương 

Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp, lại có Khoa, Quyển, Lộc hội chiếu, nên sớm 
hiển đạt, được hưởng phú qúy song toàn và có danh tiếng lừng lẫy. 

Tam Kỳ giao hội, mạc ngộ Kỵ, Kình giáng lộ thanh vân 

Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đẩu số tân biên 

Cung Mệnh có Khoa, Quyển, Lộc hội hợp, lại gặp Kỵ, Kình nên đường đời 
gặp nhiều bước thăng trầm, chẳng được hưởng giàu sang lâu bển, công danh tiền 
tài như sương đọng, mây sa tụ tán thất thường. 

Khoa danh hãm ư hung thần, miêu nhi bất tú 

Cung Mệnh có Khoa tọa thủ gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, hay bị 
nhiều Sát tinh xâm phạm, ví như mẩm non mới trổ đã khô héo. Có cách này, suốt 
đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, vì công danh trắc trở, tiền tài khó kiếm. 

Hóa Ky, văn nhân bất nại 

Cung Mệnh có Kỵ tọa thủ, gặp Xương, Khúc, Khôi, Việt hội hợp là người 
thông minh, có văn tài, nhưng trac trở về dường công danh và không thế hiển đạt 
đượcT 

Kỵ ngộ Khoa tinh cư Hợi, Tý 

Cung Mệnh an tại Hợi, Tý, có Kỵ tọa thủ, gặp Khoa hoặc đổng cung hoặc 
xung chiếu, là người khôn 

ngoan, cẩn thận, biết tri thủ, từ lời nói cho đến việc làm đều đúng mực, nên được 
chúng nhân kính trọng. 

Hóa Kỵ Tý cung, Khoa, Lương phụ chiếu, đắc quân dân sủng ái 

Cung Mệnh an tại Tý có Kỵ tọa thủ, gặp Khoa, Lương hội chiếu và có nhiều 

- 120 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, là người có đức độ, có danh vọng được quân, dân 
(chính quyền và nhân dân) qúy mến và ngưỡng mộ. 


4.2.24. Luc Bai 

© Song Hao 

+ Cung Mệnh có Đại Hao hay Tiểu Hao tọa thủ, nên nên thân hình nhỏ 
nhắn, bộ may tiêu hóa không được lành mạnh, tính khôn ngoan nhưng không 
quả quyết, không bển chí, thích xa nhà, thích ăn ngon mặc đẹp, dễ say mê 
những thú vui đanh cờ, đánh bạc, chơi bời cho thoa, tiêu tiền không biết tiếc, 
suốt đời túng thiếu, phải sớm ly tổ lập nghiệp ở phương xa và hay đổi chỗ ở. 

+ Hao đắc địa lại là người thông minh, tuy ham chơi, nhưng cũng có lúc rất 
ham học, muốn trông xa biet rộng. 

+ Hao đắc địa ứng hợp với tuổi Dần, Thân. Vậy cho nên tuổi Dẩn, Thân 
mà cung Mệnh có Hao đắc địa tọa thủ, là người chơi bời, thích ngao du nay đây 
mai đó, nhưng sau hiển đạt, hưởng giàu sang trọn đời. 

+ Hao gặp nhiều Sát tinh hội hợp, rất hay mắc những tai nạn về đao súng. + 
Hao gặp Hỏa, Linh hội hợp, thường mắc nghiến (ghiền). 

+ Hao gặp Tuyệt đổng cung, là người xảo quyệt. 

+ Cung Mệnh vô Chính diệu có Hao, Tuyệt tọa thủ đồng cung, là người 
xảo quyệt, nhưng rất keo kiệt ví tham lận. 

© Tang Môn, Bạch Hổ 

+ Cung Mệnh có Tang Môn hay Bạch Hổ tọa thủ, là người can đảm, cương 
nghị, nhưng hơi ương ngạnh, mới lọt lòng mẹ đã có tang. Suốt đòi ưu tư phiền 
muộn, thường có bệnh khí huyết, bệnh đau gân xương, tim phổi không được 
lành mạnh và rất khó nuôi súc vật. 

+ Tang, Hổ đắc địa lại là người tài giỏi thao lược, biết xét đoán, lý luận, thích 
hoạt động chính trị. 

+ Tang, Hổ dù đắc địa hay hãm địa, gặp nhiều Sát tinh hội hợp, là người 
bạo ngược, chung thân cùng khốn cô đơn, khắc vợ (hay chổng) hại con, lại 
có nhiều bệnh tạt khó chữa, chân tay thường bị vướng vào xích xiểng hay mắc 
những tai nạn khủng khiếp và không thể sống lâu đượcT 

+ Tang, Hổ gặp Kình hay Hình, hoặc đổng cung hoặc xung chiếu, tất có chí 
khí hiên ngang. + Cung Mệnh có Hổ đắc địa tọa thủ, sinh ban đem là hợp cách. 
Như thế dĩ nhiên hiển đạt. + Hổ gặp Tham đổng cung: bị thú dữ cắn chết. 

+ Hổ, gặp Tấu đổng cung: có văn tài, sớm hiển đạt. 

+ Hổ gặp Phi đổng cung: suốt đời may mắn, nhẹ bước trên đường công 

danh. 


- 121 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

+ Đàn ông cung Mệnh có Tang, Hổ đắc địa tọa thủ, thường quán xuyến cả 
quân sự, chính trị và hiển đạt về võ nghiệp. Hổ chủ Mệnh là người chơi bời, 
thích ăn ngon mặc đẹp. Hổ đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sang sủa tốt đẹp hội 
hợp, lại có thể chuyên về pháp lý, làm quan tòa, thay kiện. 

+ Đàn bà mà cung Mệnh có Tang, Hổ tọa thủ, nên vẻ mặt buồn tẻ, hôn 
phối thường bị trắc trở7phải muộn lập gia đình mới tránh được mấy độ buồn 
thương. Sau này sinh nở rất nguy nan, co bệnh ở tử cung hay đau yếu, khó nuôi 
con và sầu khổ vì con. 


© Thiên Khốc, Thiên Hư 

+ Cung Mệnh có Thiên Khốc hay Thiên Hư tọa thủ, nên da xanh xám, vẻ 
mặt buồn tẻ7mắt có quầng đen, thận hư, tính đa sầu đa cảm, suốt đời ưu tư phiền 
muộn. 

+ Khốc, Hư đắc địa là người có chí lớn, có văn tài lỗi lạc, nói năng đanh 
thép, hùng hổn, thích hoạt động chính trị. 

+ Khốc. Hư đắc địa Tý, Ngọ, lúc thiếu thời nghèo túng, nhưng từ ngoài 30 
tuổi trở đi rất khá giả. Nếu Khoe, Hư gặp Sát hay Phá đồng cung, tất có quyển 
cao chức trọng, có uy danh lừng lẫy, nói một lời, ai cũng khiếp phục. 

+ Khốc, Hư hãm địa thật là suốt đời khốn khổ, khóc nhiều hơn cười. 

+ Khốc, Hư hãm địa, Thìn Tuất, lại hay mắc tai nạn. tuổi thọ cũng vị chiết 

giảm. 

+ Khốc, Hư gặp Cơ, hoặc đồng cung, hoặc xung chiếu, nên tim phổi 
không lành mạnh, thường mắc bệnh ho khó chữa. 

+ Khốc, Hư hãm địa Dần Thân, gặp Đà đổng cung là người có tài kiêm văn 
võ. + Khốc, Hư gặp Hình, Mã hội hợp, tat hiển đạt về vo nghiệp. 

+ Cung Mệnh có Hư tọa thủ nên răng xấu, hay đau. 

+ Hư đắc địa gặp Lộc đổng cung hay xung chiếu, là người đa tài, có danh 
tiếng lừng lẫy. 

+ Hư hãm địa là người bất chính, hay an nói sai ngoa. 

© Phú giải 

Nam nhân Tang, Hổ, hữu tài uyên bác 

Đàn ông mà cung Mệnh có Tang, Hổ đắc địa tọa thủ, tất có tài thao lược, 
học rộng, biết nhiều. 

Nữ mệnh Hổ Riêu, đa sự quả ưu 

Đàn bà mà cung Mệnh có Hổ, Riêu tọa thủ đồng cung, nên hôn phối 
thường bị trắc trở, và suốt đời ưu phiền, sầu khổ vì chong con. 

Hao ngộ Tham Lang, tàng dâm tình ư tinh đế 

Cung Mệnh có Hao tọa thủ, gặp Tham hoặc đổng cung, hoặc xung chiếu, 
là người hiếu sắc dâm dật, nhưng rất kín đáo, đây ví như chon giấu dâm tình ở 

- 122 - 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 
đáy giếng. 

Song Hao Mão, Dậu, chủng thủy triều Đông, tối hiểm Hóa Lộc, ái ngộ Cự, 
Cơ. 


Cung Mệnh an tại Mão, Dậu, có Hao tọa thủ rất rực rỡ tốt đẹp. Hao ở đây ví 
như những dòng nước chảy về phương Đông. Trong trường hợp nay, Hao rất kỵ 
gặp Lộc và rất can gặp Cự, Cơ Như vậy, nếu cung Mệnh an tại Mão Dậu, có Hao, 
Cự, Cơ tọa thủ đồng cung, chắc chắn là được hưởng phú qúy đến tột bực, phúc 
thọ song toàn. 

Khốc, Hư, Tý, Ngọ, tiền bần hậu phú 

Cung Mệnh an tại Tý Ngọ có Khốc, Hu tọa thủ đồng cung, nên lúc thiếu 
thời nghèo túng, từ ngoài 30 tuổi trở đi mới khá giả, về gia mới thật giàu có. 

Khốc, Khách, Kiếp, Phủ mạc ngọ Cự, Dương, chung thân đa lệ 

Cung Mệnh có Khốc tọa thủ, gặp Khách, Kiếp, Phủ hội hợp, lại gặp thêm 
Cự, Nhật, thật là suốt đời phải than khóc, tiếc thương, mắt lúc nào cũng đẫm lệ. 

Hư, Kình, Tuế, Khách gia lãm, mãn thế đa phùng tang sự 

Cung Mệnh có Hư tọa thủ, gặp Kình, Tuế, Khách hội hợp, tất có tang tóc 
liên miên, từ lúc lọt lòng mẹ cho đến khi mãn chiểu xế bóng. 


- 123 - 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

5. CƯNG PHỤ MẪU 

Xem cung Phụ Mẫu đế biết rõ sự thọ yểu, giàu nghèo hay sang hèn của 
cha mẹ và cùng để biết sự hòa hợp hay xung khắc giữa cha mẹ và con. 

Muốn luận đoán cung Phụ Mẫu thật cẩn chận, người nghiên cứu đẩu số 
phải kết hợp nhận định ảnh hưởng của Nhật, Nguyệt tại các vị trí trên bản đồ 
12 cung với nhận định ảnh hưởng các sao tọa thu tại cung Phụ Mẫu. 

5.1. Ảnh hưởng của Nhật, Nhật tại các vị trí trên bản đồ 12 cung 

Trước hết phải nhận định ảnh hưởng của Nhật, Nguyệt tại các vị trí trên 
bản đổ 12 cung để luận đoán xem cha mất trước mẹ hay mẹ mất trước cha. 

Nhật là biếu tượng của cha, Nguyệt là biểu tượng của mẹ. Có những trường 
hợp sau đây cần phải phân định: 

5.1.1. Nhât toa thủ Dần , Mão , Thìn, Ty , Ngọ. Nguyêt toa thủ Thân , 

Dâu , Tuất , Hơi Tỷ 

Trong trường hợp này, sao nào không gặp Tuần hay Triệt án ngữ, được coi 
là sáng sủaT Trái lại sao nào gặp Tuần hay Triệt án ngữ, bị coi là mờ am. 

- Nhật sáng sủa, Nguyệt mờ ám: mẹ mất trước cha 

- Nhật mờ ám, Nguyệt sáng sủa: cha mất trước mẹ. 

- Nhật, Nguyệt cùng sáng sủa 

+ Sinh ban ngày: cha mất trước mẹ. 

+ Sinh ban đêm: mẹ mất trước cha. 

- Nhật, Nguyệt cùng mờ ám: 

+ Sinh ban ngày: mẹ mất trước cha. 

+ Sinh ban đêm: cha mất trước mẹ. 

5.1.2. Nhât toa thủ Thân , Dâu , Tuất , Hơi , Tỷ. Nguyêt toa thủ Dần , 

Mão , Thìn , Tv, Ngọ 

Trong trường hợp này, sao nào gặp Tuần hay Triệt án ngữ, được coi là sáng 
sủa. Trái lại sao nao không gặp Tuần hay Triệt án ngữ, bị coi là mờ ám. 

- Nhật sáng sủa, Nguyệt mờ ám: mẹ mất trước cha 

- Nhật mờ ám, Nguyệt sáng sủa: cha mất trước mẹ. 

- Nhật, Nguyệt cùng sáng sủa 

+ Sinh ban ngày: cha mất trước mẹ. 

+ Sinh ban đêm: mẹ mất trước cha. 

- Nhật, Nguyệt cùng mờ ám: 

+ Sinh ban ngày: mẹ mất trước cha. 

+ Sinh ban đêm: cha mất trước mẹ. 

-124- 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu số tân biên 

5.1.3. Nhât , Nguyêt toa thủ đồng cung tai Sửu , Mùi 

- Không gặp Tuần hay Triệt án ngữ: 

+ Sinh ban ngày: mẹ mất trước cha. 

+ Sinh ban đêm: cha mất trước mẹ. 

- Gặp Tuần hay Triệt án ngữ: 

+ Sinh ban ngày: cha mất trước mẹ. 

+ Sinh ban đêm: mẹ mất trước cha. 

5.2. Ảnh hưởng của những sao tọa thủ tại cung Phụ Mẫu 

5.2.1. Tử Vỉ 

- Đơn thủ tại Ngọ: cha mẹ qúy hiển, giàu có và sống lâu. 

- Đơn thủ tại Tý: cha mẹ khá giả. 

- Phủ đổng cung: cha mẹ giàu sang. Con được thừa hưởng của cha mẹ để tại 
rất nhiều. 

- Tướng đổng cung: cha mẹ vinh hiển. Gia đình yên vui, phúc lộc dồi dào. 

- Sát đổng cung: cha mẹ phú qúy, nhưng bất hòa. Con không hợp với tính 
cha mẹ. Gia đình ly tán. 

- Phá đổng cung: trong nhà hay có sự bất hòa: cha mc khá giả. Nhưng sớm 
khắc mộc trong hai thân, hay phải xá cách từ lúc thiếu thời. 

- Tham đổng cung: cha mẹ bình thường. Nên làm con nuôi họ khác. Nếu 
không, tất sớm xa cách một trong hai thân. 

5.2.2. Liêm Trinh 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: cha mẹ nghèo, nhưng có đức. Sớm xa cách hai 
thân. Có làm con nuôi khác họ mới tránh được mọi bình khắc. 

- Phủ đổng cung: hai thân giàu có, nhưng bất hòa. Con không hợp tính cha 

mẹ. 

- Tướng đổng cung: cha mẹ hay gặp tai nạn bất kỳ và rất vất vả. Con không 
thể chung sống được VỚI cha mẹ. Nên làm con nuôi họ khác. 

- Sát đồng cung: sớm khắc một trong hai thân. Nếu không, cha mẹ và con 
cũng không the sống được với nhau. Trong nhà thường có sự bầt hòa cha mẹ hay 
mắc tai họa rất đáng lo ngại. 

- Tham đổng cung: cha mẹ khốn cùng hay mắc tai ương và xa cách nhau. 
Sớm ha bỏ hai than. 

5.2.3. Thiên Đổng 

- Đơn thủ tại Mão: cha mẹ khá giả. Lợi ích cho mẹ nhiều hơn cho cha. 

- Đơn thủ tại Dậu: cha mẹ bình thường. Sức khỏe của mẹ suy kém. 


- 125 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: hai thân cách xa cách nhau. Con thường phải xa cha 
mẹ, nhưng gia đình sung túc. 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: Trong nhà hay có sự bất hòa. Hai thân xa cách 
nhau. Con và cha mẹ không thể chung sống íâu dài với nhau được. Nên làm con 
nuôi họ khác. 

- Lương đổng cung: cha me khá giả và sống lâu. 

- Nguyệt đổng cung tại Tý: cha mẹ vinh hiển và nhiều của cải. 

- Nguyệt đồng cung tại Ngọ: Trong nhà hay có sự bất hòa. Sớm xa cách một 
trong hai thân. 

- Cự đổng cung: sớm xa cách hai thân. Trong nhà thiếu hòa khí. Có đi 
xa hay làm con nuôi họ khác mới tránh được mọi sự hình khắc. Nhưng dù sao 
chăng nữa, ít nhất là phải sớm lìa bỏ một trong hai thân. 

5.2.4. Vũ Khúc 

- Bất cứ tại vị trí nào cũng sớm khắc một trong hai thân 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: cha mẹ giàu có, khá giả. 

- Phủ đổng cung: cha mẹ giàu có và vinh hiển. 

- Tướng đổng cung: cha mẹ có uy quyển và nhiều của cải. 

- Tham đổng cung: cha mẹ giàu, nhưng con không hợp tính cha mẹ. Trong 
nhà thiếu hòa khí? 

- Phá đổng cung: hai thân bất hòa. Cha mẹ và con không hợp tính nhau. 
Gia đình thường ly tan. Nên làm con nuôi họ khác. 

- Sát đổng cung: hai thân bần khổ, hay mắc tai ương. Nếu không, tất phải 
mang bệnh tật, hay đau yếu. Nên sớm xa cach hai thân. Nên làm con nuôi họ 
khác? để tránh mọi hình khắc. 

5.2.5. Thái Dương 

- Tọa thủ tại Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ: hai thân giàu có, qúy hiển và sống 
lâu, lợi ích cho cha nhiều hơn cho mẹ. 

- Tọa thủ tại Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý: hai thân vất và, sớm khắc một trong 
hai thân. Nên làm con nuôi họ khác. 

- Nguyệt đồng cung tại Sửu, Mùi: hai thân bất hòa, cha mẹ khá giả nhưng 
con không thể ở gần được. 

5.2.6. Thiên Cơ 

- Đơn thủ tại Tỵ, Ngọ, Mùi: cha mẹ khá giả. 

- Đơn thủ tại Hợi, Tý, Sửu: cha mẹ bình thường, cha mẹ và con không hợp 
tính nhau. Nên làm con nuôi họ khác. Nếu không, rất khó tránh được mọi hình 
khắc. 


- Nguyệt đồng cung tại Thân: hai thân khá giá. 

- 126 - 


Vân Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

- Nguyệt đồng cung tại Dần: hai thân giàu có, nhưng sớm xa cách một trong 
hai thân. Không lợi ích cho mẹ. 

- Lưong đổng cung: cha mẹ giàu sang và sống lâu. 

- Cự đổng cung: sớm khắc một trong hai thân. Nên phải xa cách hai thân. 
Trong nhà thiêu hòa khí 

5.2.7. Thiên Phủ 

- Bất cứ tại vị trí nào, cha mẹ cũng có của. 

- Đon thủ tại Tỵ, Hợi: cha mẹ khá giả, có danh chức. 

- Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu: hai thân phú qúy song toàn, nhưng 
sớm xa cách một trong hai thân. 

- Tử đổng cung: cha mẹ giàu sang. Con được thừa hưởng của cha mẹ để tại 
rất nhiều. 


- Liêm Trinh đổng cung: hai thân giàu có, nhưng bất hòa. Con không hợp 
tính cha mẹ. 

- Vũ Khúc đổng cung: cha mẹ giàu có và vinh hiển. 

5.2.8. Thái Ầm 

- Đơn thủ tại Dậu, Tuất, Hợi: hai thân giàu sang. Lợi ích cho mẹ nhiều hơn 
là cho cha. 

- Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tỵ: hai thân vất vả. Sớm khắc một trong hai 
thân. Nên làm con nuôi họ khác. 

- Nhật đồng cung tại Sửu, Mùi: hai thân bất hòa, cha mẹ khá giả nhưng con 
không thể ở gần được. 

- Đổng đổng cung tại Tý: cha mẹ vinh hiển và nhiều của cải. 

- Đổng đổng cung tại Ngọ: Trong nhà hay có sự bất hòa. Sớm xa cách một 
trong hai than. 

- Cơ đổng cung tại Thân: hai thân khá giá. 

- Cơ đổng cung tại Dần: hai thân giàu có, nhưng sớm xa cách một trong hai 
thân. Không lợi ích cho mẹ. 

5.2.9. Tham Lang 

- Bất cứ tại vị trí nào cũng sớm khắc một trong hai thân. Nếu không, cũng 
phải xa cách hai thân. 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: cha mẹ giàu có, nhưng con không được thừa 
hưởng. Trong nhà thiếu hòa khí. 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: hai thân túng thiếu, bất hòa, hay xa cách nhau, cha 
mẹ không hợp tính con. 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: cha mẹ bình thường. Trong nhà thiếu hòa khí. Nên 


- 127 - 


Vân Đãng Thái Thứ Lang 

làm con nuôi họ khác. 


Tử Vi đâu sô tân biên 


- Tử đồng cung: cha mẹ bình thường. Nên làm con nuôi họ khác. Nếu 
không, tất sớrn xa cach một trong hai thân. 

- Liêm đổng cung: cha mẹ khốn cùng hay mắc tai ưong và xa cách nhau. 
Sớm ha bỏ hai than. 

- Vũ đổng cung: cha mẹ giàu, nhưng con không hợp tính cha mẹ. Trong nhà 
thiếu hòa khí. 

5.2.10. cư Môn 

- Bất cứ tại vị trí nào, cha mẹ cũng bất hòa. Trong nhà có sự tranh chấp. 

- Đon thủ tại Hợi, Tý, Ngọ: cha mẹ giàu sang, nhưng không hợp tính với 

con. 


- Đon thủ tại Tỵ: hai thân thường xa cách nhau. Nếu không, cũng sớm khắc 
một trong hai thân. 

- Đon thủ tại Thìn, Tuất: cha mẹ bỏ nhau, hay một còn một mất từ lúc con 
còn ít tuổi. 


- Nhật đổng cung tại Dần: hai thân giàu có, qúy hiển và sống lâu, lợi ích cho 
cha nhiều hon cho mẹ7 

- Nhật đồng cung tại Thân: hai thân vất và, sớm khắc một trong hai thân. 
Nên làm con nuôi họ khác. 

- Đổng đồng cung: sớm xa cách hai thân. Trong nhà thiếu hòa khí. Có đi 
xa hay làm con nuôi họ khác mới tránh được mọi sự hình khắc. Nhưng dù sao 
chăng nữa, ít nhất là phải sớm lìa bỏ một trong hai thân. 

- Co đổng cung: sớm khắc một trong hai thân. Nên phải xa cách hai thân. 
Trong nhà thiêu hòa khí 

5.2.11. Thiên Tướng 

- Bất cứ tại vị trí nào, cha mẹ cũng sống lâu. 

- Đon thủ tại Tỵ, Hợi, Sửu, Mùi: hai thân khá giả nhưng hay bất hòa. 

- Đon thủ tại Mão, Dậu: hai thân bình thường. Nên làm con nuôi họ khác 
để tránh mọi hình khắc. 

- Tử đồng cung: cha mẹ vinh hiển. Gia đình yên vui, phúc lộc dổi dào. 

- Liêm đổng cung: cha mẹ hay gặp tai nạn bất kỳ và rất vất vả. Con không 
thể chung sống được với cha mẹ. Nên lam con nuôi họ khác. 

- Vũ đổng cung: cha mẹ có uy quyển và nhiều của cải. 

5.2.12. Thiên Lương 

- Đon thủ tại Tỵ, Ngọ: cha mẹ nhân đức, giàu sang và sống lâu. 

- Đon thủ tại Sửu, Mùi: hai thân bình thường. Trong nhà thiếu hòa khí. 


- 128 - 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang Tử Vi đâu sổ tân biên 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: hai thân bất hòa, hay xa cách nhau. Sớm lìa bỏ một 
trong hai thân. Nếu không, cha mẹ và con cũng không thể sống chung với nhau 
lâu (dài được. 

- Nhật đồng cung tại Mão: hai thân giàu có, qúy hiển và sống lâu, lợi ích cho 
cha nhiều hơn cho mẹ7 

- Nhật đồng cung tại Dậu: hai thân vất và, sớm khắc một trong hai thân. 
Nên làm con nuôi họ khác. 

- Đổng đổng cung: cha me khá giả và sống lâu. 

- Cơ đổng cung: cha mẹ giàu sang và sống lâu. 

5.2.13. Thất Sát 

- Bất cứ tại vị trí nào, cha mẹ cũng bất hòa. Nếu không, cha mẹ và con cũng 
không hợp tính nhau. 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: cha mẹ qúy hiến và sống lâu. 

- Đơn thủ tại Tỵ, Ngọ: cha mẹ khá giả, nhưng sớm xa cách một trong hai 

thân. 


- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: cha mẹ túng thiếu, vất vả, thường mang cố tật, 
hay mắc ác bệnh. Nếu không, tất mắc nhiều tai họa. Sớm khắc một trong hai 
than, cha mẹ và con cũng khong thể sống chung với nhau lâu dài được. Nên làm 
con nuôi họ khác. 

- Tử đổng cung: cha mẹ phú qúy, nhưng bất hòa. Con không hợp với tính 
cha mẹ. Gia đình ly tán. 

- Liêm đổng cung: sớm khắc một trong hai thân. Nếu không, cha mẹ và con 
cũng không thể song được với nhau. Trong nhà thường có sự bất hòa cha mẹ hay 
mắc tai họa rất đáng lo ngại. 

- Vũ đổng cung: hai thân bẩn khổ, hay mắc tai ương. Nếu không, tất phải 
mang bệnh tật, hay đau yếu. Nên sớm xa cach hai thân. Nên làm con nuôi họ 
khácT để tránh mọi hình khắc. 

5.2.14. Phá Quân 

- Bất cứ tại vị trí nào, cũng sớm khắc một trong hai thân. Nếu không, hai 
thân cũng phải xa cách nhau. Trong nhà thiếu hòa khí. 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: cha mẹ khá giá. 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: cha mẹ bất hòa. Nên ở xa cha mẹ hay làm con nuôi 
họ khác. 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: cha mẹ vất vả, không hợp tính với con. Sớm xa 
cách một trong hai thân. 

- Tử đổng cung: trong nhà hay có sự bất hòa: cha mc khá giả. Nhưng sớm 
khắc mộc trong hai thân, hay phải xa cách từ lúc thiếu thời. 

- Vũ đổng cung: hai thân bất hòa. Cha mẹ và con không hợp tính nhau. 

- 129 - 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

Gia đình thường lỵ tán. Nên làm con nuôi họ khác. 

5.2.15. Kình , Đà 

- Bất cứ tại vị trí nào, cha mẹ và con cũng không hợp tính nhau 

- Liêm đồng cung: hai thân hay mắc nạn, nhất là kiện cáo tù tội và 
thường phải xa cach nhau. Gia đình túng thiếu. 

- Sát đổng cung: Sớm xa cách hai thân, cha mẹ khó tránh được hình thưong 
họa hại. 

- Tham đổng cung: cha hay mẹ là người hoang đàng choi bời. Sớm xa cách 
một trong hai thân. 

5.2.16. Hỏa , Linh 

- Bất cứ tại vị trí nào, cũng giảm thọ. Trong nhà thiếu hòa khí. 

- Tham đổng cung: cha mẹ qúy hiến và giàu sang 

- Phá đồng cung: sớm khắc hai thân. Nếu không, cũng phải sớm xa cách, đi 
cư ngụ ở noi đất khách quê người, cha mẹ thường mẫc tai nạn bất kỳ, rất đáng lo 
ngại. 

5.2.17. Không 1 Kiếp 

Bất cứ tại vị trí nào, hai thân cũng vất vả. Nếu không cũng bất hòa, cha 
mẹ và con không hợp tính nhau. 

5.2.18. Xương , Khúc 

Hai thân có danh chức. 

5.2.19. Khôũ Viêt 

Cha thường là con trưởng. Nếu không, cũng đoạt trưởng có danh chức 

5.2.20. Tả, Hữu 

Hai thân khá giả, nâng đỡ con trong nhiều công việc. Trong nhà có hòa 
khí. Nếu Tả, Hữu lại gặp nhiều Sát tinh xâm phạm, cha mẹ thật khó tránh được 
những sự chẳng lành, hoặc là hình khắc chia ly, hoặc là tai ưong họa bại. 

5.2.21. Lôc Tồn 

Hai thân có của, nhưng con phá tán mất khá nhiều. Cha mẹ và con không 
hợp tính nhau. Nên ở xa cha mẹ. 

5.2.22. Hóa Lôc 

Hai thân có của. 

5.2.23. Hóa Quyển 

Hai thân có quyển thế. 

5.2.24. Hóa Khoa 

Hai thân thông minh, nhân hậu, có danh chức 

-130- 


Tử Vi đâu sô tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

5.2.25. Hóa Kỵ 

- Hai thân bất hòa. Nếu không, cha mẹ và con cũng không hợp tính nhau. 

- Nhật, Nguyệt đồng cung tại Sửu, Mùi: cha mẹ giàu sang. 

- Xương, Khúc đồng cung: cha mẹ giảm thọ. 

5.2.26. Thiên Mã 

- Hai thân có danh giá, nhưng thường hay xa cách nhau. 

- Lộc: cha mẹ rất khá giả. Nhưng con nên ở xa cha mẹ. 

- Đà: hai thân bất hòa, thường hay xung đột. Cha mẹ và con không hợp tính 
nhau. Nên ở xa cha mẹ. 

- Nếu Mã, Đà lại gặp thêm nhiều Sát tinh xâm phạm, chắc chắn là cha 
mẹ bỏ nhau. Nếu không, cũng một còn một mất, từ luc con còn ít tuổi. Ngoài 
ra, cha mẹ thường mắc phải những tai nạn rất đáng lo ngại. 

5.2.27. Thái Tuế 

Trong nhà thiếu hòa khí, hay có sự tranh chấp. Cha mẹ và con không hợp 
tính nhau. Nếu Tuế lại gặp thêm nhiều Sát tinh nhat là Đà, Kỵ xâm phạm, tất cha 
mẹ phải xa cách nhau. Gia đình ly tán. Ngoài ra, cha mẹ thường hay mắc tai họa, 
đáng lo ngại nhất là mắc kiện cáo. 

5.2.28. Cổ, Quả 

Hai thân không hợp tính nhau. Cha mẹ và con không thể ở gần nhau lâu 
được. Nếu Cô, Quả lại gắp nhiều Sát tinh xâm phạm, tất sớm khắc một trong hai 
thân. Nên làm con nuôi họ khác. 

5.2.29. Đào , Hổng 

Cha hay mẹ thường là người tài hoa, phóng đãng. Nếu Đào, Hoa lại gặp 
Vượng, Thái đổng cung, tất cha có vợ lẽ, ngoại tình, hay mẹ là người bất chinh. 

5.2.30. Tuần , Trỉêt án ngữ 

- Dù cung Phụ Mẫu tốt hay xấu, cũng sớm khắc một trong hai thân. Nếu 
không, tất phải sớm xa cách hai thân, hay làm con nuôi họ khác. 

- Phải nhận định nghịch đảo ảnh hưởng của những sao tọa thủ: tốt hóa xấu, 
xấu thành tốt, để luận đoán sự giàu nghèo, sang hèn của cha mẹ. 

5.2.31. Vô Chính diêu 

Coi Chính diệu xung chiếu như Chính diệu tọa thủ. 


- 131 - 


